ĐOÀN TRUNG CÒN 


NHÀI XUẤT BẠN TN GIAI 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 
Đoàn Trung Còn 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và 
tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà 


không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. 


ĐKKHXB số 134-2007/CXB/69-21/TG 
TNKHXB số: 209/TN/XBTN 
In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Bình 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM 
Việt Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural 
Company Ltd. and the author. 

AII rights reserved. No part of this book may be reproduced 
by any means without prior written permission from the 
publisher. 


ĐOÀN TRUNG CÒN 


PHÁP GIÁO 
NHÀ PHẬT 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


TỰA 


Rìa bào, kìa ảnh thoáng qua, 
Kìa sương, kìa chớp, kìa là chiêm bao. 


Đời biết bao là biến chuyển! Bao cuộc tranh tài 
đua trí, mà trong đó lắm khi luân lý và đạo nghĩa 
phải bị lu mờ! Nhưng rốt cuộc, kẻ thắng người 
bại, chung quy cũng chỉ là đám có rêu xanh! mà 
thôi! 

Nếu trong cuộc đời sắc dục với bao nhiêu cạm 
bẫy, mồi giăng nhưng không làm cho người ta lụy 
vào, có những kẻ thiếu niên không sa vào bể ái 
sóng tình, trong lửa tham dục, hẳn đó phải là 
nhờ ảnh hưởng của nghiệp lành được tích lũy từ 
đời trước vậy. 

Trong sự chơi bời quả thật có lắm điều hứng 
thú. Sắc đẹp làm ta yêu, âm thanh êm dịu làm 
ta thích, hương thơm làm ta ưa muốn, món ngon 
làm ta thèm thuồng, nhục dục làm ta khoái lạc, 
giàu sang làm ta mê mẩn, danh vọng làm ta say 


sưa, sự đầy đủ, sung sướng về vật chất làm cho 


iÌ Nấm mộ cuối đời của mỗi người. 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


ta cứ tham tiếc muốn hưởng lấy mãi không thôi, 
khư khư giữ lấy cho riêng mình, chẳng bao giờ 
muốn chia sẻ cùng người khác! 

Con người khi muốn điều gì, chỉ mong sao đạt 
được. Nhưng nguồn gốc của khổ não chính là ở 
đó! Lòng tham muốn nó hành hạ, thiêu đốt trong 
tâm tưởng ta như ngọn lửa ngấm ngầm. Có tham 
muốn, mới dẫn đến tranh giành, cướp giật, luôn 
tìm mọi cách để đạt được cho mình. Nhưng được 
cái này lại tham cái khác, theo duối mãi không 
thôi. Khiến cho thân tâm đều phải khổ sở biết 
bao, phải làm tôi tớ, nô lệ cho dục vọng! 

Giáo lý của Phật-đà cũng xuất phát từ nơi kinh 
nghiệm sống thực tiễn trong đời. Bản thân đức 
Phật trước đây cũng là con người tầm thường 
như chúng ta. Ngài cũng đã từng nếm trải công 
danh, phú quí, bần cùng, hạ tiện... đủ các cảnh 
ngộ trong cuộc đời. Và chính trong hoàn cảnh 
sung sướng nhất, có đủ mọi thứ dục lạc, của cải 
vật chất trong tay, mà Ngài đã quyết dứt bỏ để đi 
tìm chân lý tối cao, tìm sự chân thật đời đời. 

Chúng ta ngày nay, khi đạt được sự giàu sang, 
danh vọng, thỏa thích về vật chất, thì chìm đắm 
mãi trong ấy, không còn biết tự phản tỉnh lấy 


6 


TỰA 


mình. Sao không tự nghĩ xem những sự sung 
sướng, khoái lạc ấy, liệu sẽ kéo dài được đến bao 
giờ? 

Thế sự là phù vân, nếu biết học theo đạo Phật, 
giữ lấy sự thanh bạch để rèn luyện tỉnh thần 
ngày càng tiến đến cõi lành, xa lìa cõi ác. Như 
người leo núi, muốn lên cao thì phải vứt bỏ đi 
những đồ vô ích nặng nề trì kéo. Người muốn 
hoàn thiện bản thân cũng phải dứt bỏ đi những 
tình á1 trói buộc. 

Hy vọng là tập sách nhỏ này sẽ giúp được ít 
nhiều cho những ai đang muốn tìm theo học Phật, 
nhất là đối với những người mới bước đầu tìm 
hiểu. Tuy nhiên, điều cốt yếu vẫn là tự mình phải 
thực hành, thể nghiệm lấy. Những bậc hiền đức 
xưa nay, nếu chỉ nhờ đọc sách suông mà thành 
công thì quả thật chưa từng có. Nhất thiết phải 
tự mình chiêm nghiệm và thực hành. Có như vậy 
mói có thể tiếp nhận được một cách đúng đắn 
những tính hoa của đạo lý. 

Sách này chia ra các phần như sau: 


1L KHÁI NIỆM VỀ PHÁP, Phần này trình bày 
những cách hiểu khác nhau về Pháp, và nêu lên 


7 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


ý nghĩa chân chánh giúp cho sự tiến hóa đạo đức 
của con người. 

IL VŨ TRỤ VÓI VẠN VẬT' Phần này trình 
bày sơ lược cách nhìn của tôn giáo về vấn đề vũ 
trụ, một vấn đề mà từ xưa nay vẫn còn là một câu 
hỏi lơ lửng thách thức trí tuệ con người, cho dù là 
trong lãnh vực khoa học hay thần học. Ở đây chỉ 
nói những gì có liên quan đến nhận thức giúp ích 
cho sự tu tập đạo lý mà thôi. 

II. GIÁO LÝ CƠ BẢN. Phần này trình bày 
thuyết luân hồi và nghiệp quả, là phần căn bản 
mà bất cứ ai muốn ởi sâu tìm hiểu giáo lý đạo 
Phật đều phải nắm vững, cho dù là người tu hành 
tại gia hoặc xuất gia. 

IVW TỨ DIỆU ĐẾ VÀ THẬP NHỊ NHÂN 
DUYÊN. Là những chân lý về cuộc đời do đức 
Phật chỉ ra. Nhận rõ những chân lý này thì con 
người có thể vững bước tiến lên địa vị giải thoát 
mọi khổ não luân hồi. 

V THIÊN ĐỊNH. Phần này giới thiệu về 
phương pháp tham thiền, một phương tiện vô 
cùng hiệu quả giúp người tu hành mau đạt được 
sự giải thoát. Và không giống như nhiều người 


8 


TỰA 


lầm tưởng, thiền định không chỉ dành riêng cho 
các bậc cao siêu muốn giác ngộ hoàn toàn, mà 
trái lại nó có thể giúp ích rất nhiều cho chính 
chúng ta, những người tâm thường trong cuộc 
sống hàng ngày đầy dẫy những nhiễu nhương, 
cám dỗ này. 

VI. NIẾT-BÀN. Phần này nói qua về cảnh giới 
tối cao của người tu học nhắm đến. Những người 
bước đầu học Phật, hầu hết đều nôn nóng muốn 
tìm hiểu xem cảnh giới giải thoát cuối cùng ấy là 
như thế nào. Nhưng thật ra khi con người chưa 
đạt được sự giác ngộ hoàn toàn thì Niết-bàn vẫn 
chỉ là một cái tên gọi không hơn không kém, và 
con người dù có dùng bao nhiêu sách vở, câu chữ 
để miêu tả về nó cũng chỉ như người mù tả cảnh 
mà thôi. Chỉ với những ai đã chứng nhập vào 
cảnh giới ấy mới có thể thực sự hiểu được Niết- 
bàn là như thế nào. Phần này sẽ nêu lên cách 
hiểu về Niết-bàn đúng đắn nhất, có lợi nhất cho 
người tu tập. 


LƠỠI NÓI ĐẦU 

Đã có đọc qua văn chương, triết lý của Hy Lạp, 
tôi thấy người phương Tây quả là đã được thừa 
hưởng những giá trị tỉnh thần rất quý giá của 
các danh nhân quân tử Hy Lạp. Nhưng triết 
học của Hy Lạp, tôi vẫn cho là không sánh bằng 
triết học của Phật giáo. Khi đọc văn của các vị 
Socrate, Aristote, Marc-Aurèle v.v... tôi thấy tư 
tưởng giống với đạo Phật nhiều lắm nhưng thấp 
hơn; mường tượng với đạo Khổng, nhưng cao hơn. 
Văn chương và triết học của các vị hiền triết Hy 
Lạp nghiêng về thuyết thần quyền và ca tụng 
Thượng đế, vì các vị ấy lấy Thượng đế và những 
đức tính của ngài làm chủ, còn Phật giáo thì lấy 
cái nghiệp quả! làm chủ. Như vậy, Phật giáo soi 
rọi vào chính mình, mà các vị kia thì ngửa trông 
lên Thượng đế. Thêm một điều nữa, văn chương 
và triết học Hy Lạp có nói đến sự cao thượng 
giải thoát trong cuộc sống, nhưng còn rất mơ hồ, 
không cụ thể và rõ rệt như trong Phật giáo, vốn 
xem vấn đề này là mục đích của con người. 

Như vậy, lẽ nào người phương Đông chúng ta 
nõỡ bỏ đi một nền học thuật, triết lý, đạo đức quý 


1 Karma 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


báu như thế sao? Nếu mọi người đều biết cố gắng 
học Phật, thường xuyên nghiền ngẫm những tư 
tưởng của Phật giáo, thì sẽ có được nhiều ảnh 
hưởng rất quý giá về sự tiến hóa đạo đức, tinh 
thần. Và nếu trong cả nước ta, dân chúng đều 
được thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, thì nền 
tảng đạo đức chung của xã hội sẽ được nâng cao 
rất nhiều, mang lại những ích lợi thiết thực cho 
cuộc sống hơn là sự tụng niệm, vái lạy, lễ bái 
suông mà không hiểu đạo. 

Khi học hỏi giáo lý nhà Phật, chúng ta có thể 
dung hòa những điều hay đẹp trong đó và áp dụng 
vào ngay trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày 
đều tụng đọc những lời dạy của chư hiền thánh, 
những kinh sách khuyên dạy việc bỏ ác làm lành, 
thì thế nào lại chẳng được cảm hóa mà làm theo? 
Mà như vậy tức là đã tu tập rồi, chẳng đợi phải 
cạo tóc vào chùa mới gọi là tu. Còn những người 
không xem đến kinh điển, không chịu học tập 
những lời dạy của thánh hiền, hàng ngày chỉ biết 
quỳ mọp lễ bái trước khói nhang, trước những 
tượng cốt trên điện thờ, thì nhất thiết không thể 
dựa vào đâu mà đạt được những giá trị cao quý 
đích thực của sự tu tập. 


12 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thường ngày siêng năng xem kinh điển, học 
hỏi, nghiền ngẫm lấy những chỗ tỉnh hoa thiết 
thực trong đó, không ngừng rèn luyện trí tuệ, tư 
tưởng của mình, khiến cho lời nói trở nên hòa 
dịu, hành động trở nên thuần thiện, thì tự nhiên 
nghiệp quả của mình cũng sẽ được chuyển đổi 
ngày càng tốt đẹp, cao quý hơn vậy. 


Mục đích của tôi khi soạn cuốn sách này là như 
vậy. Mong rằng quý độc giả xem qua rồi được ý 
quên lời, vận dụng lấy những chỗ tinh hoa, hay 
đẹp, mà lượng thứ cho những chỗ văn chương còn 
thô thiển, sai sót. 


15 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


1. Một học thuyết từ xa xưa... 


Danh từ “pháp” trong tiếng Phạn là Dharma,! 
người Ấn Độ thường dùng để gọi chung pháp luật, 
tôn giáo, ngôi cao cả. Danh từ này có nhiều nghĩa 
rất bao quát, lại cũng chỉ về phận sự, hạnh kiểm, 
tính chất riêng của vạn vật nữa. Dharma là một 
“tiềm lực” vô cùng vô tận, đời đời kiếp kiếp, không 
bao giờ thay đổi và suy yếu... Cái tiểm lực ấy được 
biểu hiện ra hình thức bởi sự hiện hữu của vũ trụ 
và các hiện tượng, vì thế chính nó cchi phối tất 
cả vạn vật. Nó đã đời đời kiếp kiếp làm chủ vũ 
trụ vạn vật, thì đức Phật tất nhiên không phải là 
người sáng tạo ra nó. Phật chỉ là người nhận rõ 
được bản chất của pháp và chỉ rõ bản chất ấy cho 
mọi người. Chính đức Phật cũng từng nói rằng, 
những gì Ngài giảng dạy đều hoàn toàn giống với 
chư Phật trước kia.? 


1 Thường được phiên âm là Đạt-ma. 

2 Từ góc độ lịch sử hiện nay mà lồi người biết được, 
chỉ có một vị Phật duy nhất là đức Thích-ca Mâu-ni đản sanh 
tại Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm. Nhưng theo lời dạy của 
chính đức Phật này, thì trong quá khứ vô lượng kiếp về trước 
đã từng có nhiều đức Phật khác ra đời giảng dạy Phật pháp 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


Theo những giáo thuyết cổ xưa của Ấn Độ, đã 
từng có trước thời đức Phật, chủ yếu được lưu 
truyền trong các bộ kinh Phệ-đà của giáo phái 
Bà-la-môn, thì trước khi khởi sự có vạn vật, đã 
có cái một cõi u minh và đấng Phạm-thiên! một 
mình hiện hữu trong cõi ấy. Theo thuyết ấy, có rất 
nhiều những bức màn che án sẽ mở ra lần lần và 
liên tiếp nhau, nhưng phải có rất nhiều bức màn 
hết bức này đến bức kia nối nhau mãi. Các tỉnh 
tú cứ theo đường mà đi và không hỏi han gì. Sống 
với chết, sướng với khổ đều có cũng như nhân với 
quả, với thời gian kéo chạy, với con nước chảy mãi 
của kiếp đời, tất cả những cái đó có là đủ rồi. Mà 
con nước của kiếp đời kia thay đổi mãi, nó chảy 
đi mãi không ngừng cũng như nước dưới sông cứ 
chảy đi khi mau, khi chậm; cả hai thứ nước tuy 
khác thể mà đồng tính, đều từ trên nguồn xa mà 
xuống đến tận biển sâu. Rồi vầng thái dương rút 
lấy nước dưới biển lên, nước hợp lại thành những 
đám mây, đổ xuống thành mưa, rồi nước mưa lại 
từ trên núi cao mà chảy xuống nữa, chảy mãi 
không ngừng nghỉ chút nào. Những cuộc biến 


trước Ngài. 
1 Phạm-thiên, hay Brahma, theo đạo Bà-la-môn là 
đấng chủ tể tối cao của vũ trụ. 


lỗ 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


đổi này có khác nào cái bánh xe xoay tròn, được 
xoay mãi với một sức mạnh tự nhiên phi thường 
mà không gì ngăn cản nổi, cũng không có gì đi 
ngược lại được sự xoay vần của nó. Như vậy, loài 
người chẳng nên nhọc công van xin cầu khẩn, vì 
cõi u minh ấy không vì thế mà sáng ra. Chớ hỏi 
cái thanh tịnh, nó có nói gì được đâu. Cũng đừng 
mong dùng những lối tu khổ hạnh làm nhọc mệt 
tỉnh thần, tạo ra sự sầu đau buồn khổ, vì như vậy 
cũng là vô ích. Cũng đừng mong mỏi, trông cậy 
đến các bậc thần linh, đừng lấy sự cúng kính và 
vái van để toan mua lòng họ bằng những đồ tế lã. 
Chỉ có thể trông cậy vào nỗ lực của chính mình để 
tự giải cứu mà thôi! Tự mình tạo ra ngục tù giam 
cầm lấy mình; và cũng tự mình có đủ các phép 
huyền diệu để tự giải thoát lấy. Đối với muôn loài 
chúng sanh, chính sự hành động, tạo tác đã sanh 
ra cái vui hoặc cái khổ, tạo thành nghiệp lực. Cái 
nhân quá khứ tạo nên cái quả hiện tại, và tương 
lai xấu hoặc tốt, được sanh ở cõi lành hay cõi dữ, 
đều do nơi những hành động trong hiện tại này. 
Vì thế, dưới con mắt thế gian không có gì là bền 
bỉ, tuyệt đối cả. Lắm khi ta thấy kẻ đức hạnh phải 
chịu cảnh điêu tàn, mà những kẻ gây tội lại được 
thánh thơi. Nhưng kẻ khổ sở ngày nay, về sau có 


16 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


thể trở thành người cao sang quyền quý, nhờ vào 
những công đức đã tích lũy từ trước. Ngược lại, 
một người quyền trọng chức cao, lại cũng có thể 
sẽ lưu lạc lang thang rách rưới vì những việc xấu 
đã làm. Con người có thể tự đưa mình lên đỉnh 
cao tột bậc của muôn loài, hoặc đày đọa tự thân 
xuống tận cùng của các cõi thế giới. Tất cả đều 
do nơi chính những gì mình làm, mình chịu, mà 
không một sức mạnh, thế lực nào có thể chi phối, 
xen vào. 


Trong vòng quay của cái bánh xe vô hình đưa 
con người lên cao xuống thấp mãi như thế, không 
có cái gì có thể yên tĩnh, nghỉ ngơi được. Kẻ lên 
cao có thể xuống thấp, kẻ xuống thấp lại muốn lên 
cao. Và bánh xe cứ thế quay mãi không ngừng. 


Nhưng con người không phải bị trói buộc vĩnh 
viễn vào cuộc luân chuyển ấy. Trước khi thành 
Phật, đức Phật cũng đã từng đau khổ. Nước mắt 
của ngài cũng đã từng nhỏ ra nhiều không kém 
gì bao nhiêu chúng sanh khác trong cõi luân hồi. 
Nhưng ngài đã vượt qua được mọi khổ não, đạt 
đến an vui. Và bằng vào kinh nghiệm tự thân, 
ngài chỉ dạy rằng sự khổ não của chúng sanh là 
do tự mình gây ra, tự mình nhận lấy mà thôi. 


17 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Ngài đã nhận ra từ sâu thắm bản chất của cuộc 
sống, không phải chỉ nơi những bề mặt thăng 
trầm, sanh diệt, biến đổi như chúng ta nhận 
thấy, mà là một nguyên lý cao siêu hơn, bao quát 
hơn, chi phối sự hiện hữu và tiến hóa của hết 
thảy muôn loài. Và nguyên lý ấy không thể nào 
chỉ ra bằng lời nói, miêu tả bằng hình ảnh hay 
giảng giải, tranh luận. Chỉ có thể trực nhận được 
nó từ cuộc sống, vì đó là nguồn gốc của sự sống, 
của muôn loài.! 

Nguồn gốc ấy hết sức vững vàng và linh thiêng. 
Nó đã có trước khi tạo thiên lập địa và nó không 
bao giờ cùng tận. Nó vĩnh viễn như không gian, 
chắc chắn như sự thật. Nó cứ xoay vần đến cái 
phải, cái đúng, và chỉ chịu lấy luật riêng của nó 
thôi. Chính nó tạo hương thơm cho hoa hồng, 
chính nó dùng mỹ thuật mà tô điểm nên hoa sen. 
Chính nó ẩn dưới lòng đất vào trong hột giống 
mà đệt nên cái áo sắc sảo mùa xuân. Nó pha màu 
cho những cụm mây lang thang trên trời cao và 
nó nhuộm sắc rực rỡ cho rán hồng. Các tinh tú 
là chỗ ngụ của nó, gió mưa là tay sai của nó. Nó 
1 Nguyên lý được trình bày ở đây chính là luật nhân 


quả, hay thuyết nghiệp báo, là nguyên tắc chi phối sự tồn tại 
của chúng sanh trong cõi luân hồi. 


18 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


đưa cái tâm con người ra khỏi nơi mờ mịt và nó 
đem con trĩ có cổ đẹp ra ngoài cái trứng tối tăm. 
Nó miệt mài làm việc để biến sự sân hận, ngu sĩ, 
tàn bạo hóa ra thuần nhã đáng yêu. Chính nó để 
trứng trong ổ cho chim sâu và nó để mật trong 
tổ cho loài ong; luật lệ của nó, con kiến vẫn theo 
và con chim câu trắng vẫn biết. Nó giăng thẳng 
cánh cho con chim tha môi về tổ; nó dắt chó sói 
mẹ về với con; nó giúp món ăn uống và bạn bè 
cho những kẻ không ai ưa. Chẳng có cái gì làm 
cho nó chán ngán, ngừng nghỉ được; nó thương 
tất cả mọi vật; Nó đem sữa ngọt vào lòng người 
mẹ và nó cũng đem nọc độc vào miệng rắn nữa. 
Nó sắp đặt cho cái trái cầu xoay theo vòng trời vô 
tận, xoay một cách đúng điệu. Nó cất giấu dưới 
đất sâu, hang thắm những vàng, ngọc, châu báu. 
Nó ở ẩn trong rừng xanh và nuôi sống những cây 
bé nhỏ ngộ nghĩnh mọc từ gốc cây to. Nó chế bày 
ra những lá, hoa và cỏ non. Nó giết rồi nó cứu, 
chẳng qua là để làm tròn cái vòng quay của nó. 
Chính nó là thợ quay tơ mà cái chết với khổ là 
bàn quay, còn lòng yêu thương với sự sống đời 
đời là sợi tơ vậy. Nó làm rồi nó phá; nó sửa lại tất 
cả; cái nó mới vừa làm tốt hơn cái nó đã làm từ 


19 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


trước; bàn tay khéo xảo của nó điểm thành vật 
tốt đẹp, tốt đẹp mãi cho đến khi hoàn mỹ. Đó là 
những việc làm của nó mà có thể thấy được. Còn 
đến những việc không nhìn thấy thì lại càng hệ 
trong hơn. Tâm tánh và trí thức con người, tư 
tưởng ý định và đường đi nước bước của các dân 
tộc, cũng đều chung chịu cái luật lớn lao cả. Nó 
vẫn ẩn khuất, thế mà chính nó cứu độ loài người; 
không ai nghe nó, nhưng tiếng nói của nó còn lớn 
hơn bão to. Từ bi hỷ xả làm lợi cho con người vì 
phần đông chúng sinh mờ mịt đã bị sự hung ác 
bịt mắt từ lâu. Không ai dám khinh nó, ai nghịch 
với nó thì nguy, ai thuận theo nó thì được; nó lấy 
thành thơi, an lạc mà thưởng cho sự phải và lấy 
hoạn nạn, khốn khó mà phạt sự quấy. Nó thấy 
khắp mọi nơi và quan tâm đến mọi việc. Hãy ăn 
ở ngay thẳng sẽ được nó thưởng; nếu ăn ở gian 
tà, nó sẽ hành phạt, không mau thì lâu, mọi việc 
ác đều phải bị trừng phạt một cách xứng đáng. 
Nó không biết oán giận, cũng không biết tha thứ. 
Nó phán đoán thật là đúng mực, nó đo lường rất 
công bằng. Nó chẳng quản đến thời gian, hoặc 
mai này nó xử, hoặc nó hoãn lại về sau. Có nó, kẻ 
giết người sẽ trở dao đâm lấy mình, quan tòa bất 
công phải mất thanh danh, kẻ xảo ngôn bị hại 


20 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


về sự nói láo, kẻ trộm hèn mạt và kẻ cướp chẳng 
được đồ đã thâu đoạt của người. Đó là cái luật nó 
xoay về nẻo công, không a1 tránh được. 


Đó chính là đạo, là pháp, là quy luật linh 
thiêng vô hình, là sức mạnh vô ngần chi phối cả 
vũ trụ. Mắt thịt, trí phàm không thể luận hết về 
nó. Nhưng một cách hoàn toàn tự nhiên, mọi sự 
biến đổi, sanh diệt trong vũ trụ đều tuân theo đó. 


2. Chữ Đạo của Lão giáo 

Lão Tử đã tạm gọi sức mạnh linh thiêng nhất 
trong vũ trụ là Đạo, và cách miêu tả về cái gọi là 
“Đạo” ấy không khác mấy với những gì đã trình 
bày ở đoạn trên. Lão tử nói rằng ngài thích cái 
thanh tĩnh vô vi, sinh hoạt tỉnh khiết để được gần 
với Đạo. Đạo là: Bởi cái không mà thành ra cái 
có, rồi nhân cái có mà thành ra muôn vật; nghĩa 
là trước hết do bởi cái không mà thành ra một vật 
độc nhất. Vật độc nhất này mới sinh ra muôn vật. 
Ta có thể gọi vật ấy là chi? Ta không biết được, 
song ta tạm cho tên nó là Đạo. Ta đặt chữ Đạo là 
cho có mà gọi, chớ thật không sao gọi được, vì cái 
Đạo mà nói rõ ra được thì không phải là Đạo rồi.! 


1 Danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường 
đạo. (Đạo đức kinh - Lão Tử) (# 5T # 3È # # ›šš "Ị :š 3È 3# iš.. ) 


21 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Đạo là thể trạng tự nhiên, vẫn có trước khi tạo 
thiên lập địa, ở đâu cũng có, không thịnh, không 
suy, muôn vật trong thiên hạ đều ở trong đó mà 
sanh ra. Đạo thật là to lớn, không hình thể, trông 
không thấy, nghe không rõ, sờ không được, bao 
ø1ờ nó cũng có một mà thôi. Đạo có tính đơn nhất, 
sanh ra trời đất, rồi trời đất mới sanh ra muôn 
vật. Cái tính đơn nhất ấy linh hoạt lắm, trời nhờ 
nó mới sáng, đất nhờ nó mới vững, thần có nó 
mới thiêng, vạn vật nhờ nó mới sanh sản ra mãi, 
mà vạn vật đâu đâu cũng đều quay về Đạo, họp 
với Đạo, rồi hóa làm muôn vật nữa, như vậy mãi 
mãi không biết tại sao. Cho nên con người muốn 
được gần Đạo thì không nên ở trái luật tự nhiên, 
phải giữ mình thanh tịnh như thánh nhân, hòa 
nhã với thiên hạ, không nên muốn trái lệ; phải có 
nhân ái, giản dị và khiêm nhượng, không tranh 
giành với nhau, và sẽ được cái kết quả là sự sung 
sướng, khoái lạc, an nhàn. 


3. Tổng luận 


Pháp, Đạo là linh diệu và bí mật lắm, nó ở 
ngoài vòng tư tưởng ta, ta không thể tưởng tượng 
nó đúng đắn bằng cái trí có chừng hạn của ta. 
Nhưng nếu không hiểu rằng đó là cái quy luật, 


22 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


cái tiềm lực của vũ trụ, người ta sẽ tưởng tượng 
nó ra một đấng thần linh tối cao. Có lẽ vì vậy nên 
con người mới có nhiều tên gọi khác nhau để chỉ 
cho cái sức mạnh chi phối toàn thể vũ trụ ấy, như 
Chúa Trời,! Phạm-thiên,? Thượng đế,3 Hóa công, 
Ông Trời, Tạo hóa, Préas Prohm# v.v.... 


Ông Adhémerd Leclère nguyên khâm sứ ở 
Cao Miên, soạn giả quyển Le Bouddhisme au 
Cambodge,® có lần đã hỏi ý kiến một số các vị 
đại sư Cao Miên về Préas Prohm, nguyên thủy 
của vạn vật. Sau các cuộc phỏng vấn, ông có giải 
rằng: 


“Préas Prohm là đấng vô hình, mênh mông; 
đấng ấy là mọi vật và ở trong mọi vật; không sát 
sanh và không tiêu diệt. Vừa là quá khứ, hiện 
tại và vị lai; đối với vật ấy, ta không phân biệt ba 
thời được, vì nó là tuyệt đích, không có cái gì là 


1 Theo Thiên chúa giáo 

; Theo Bà-la-môn giáo 

) Theo người Trung Quốc 

4 Theo người Kampuchia 

2 Một tên gọi cũ, sau còn gọi là Cam Bốt, nay là Kam- 
pu-chia. 

6 Một cuốn sách tiếng Pháp, tạm dịch là Phật giáo ở 
Cao Miên. 


28 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


quá khứ, hiện tại và vị lai cả. Những việc mà đối 
với ta xảy ra trong khoảnh khắc tất đối với nó là 
thiên cổ rồi, vì trước khi những việc ấy phát hiện 
cho ta nhận biết, chúng nó đã là thiên cổ ở trong 
Đạo rồi, không phải mới sanh cũng không phải 
cùng tuyệt. 


“Không al tạo ra nó, nó vô tận, không lấy gì mà 
đo độ cái sâu xa của nó được, không có cái đồng 
hồ nào ghi nổi các thế kỷ của nó, vì đối với nó thì 
không có chừng độ, không có thời gian quá khứ, 
hiện tại hoặc vị lai, mà cái có là không gian vô 
cùng vô tận với thiên cổ; ấy là con số có theo sau 
vô số những con số không, và không con số không 
nào là cuối cùng cả. 

“Cái thiên cổ này, cái vô cùng vô tận này, ta 
không thấy biết chúng nó được; ta chỉ thấy biết 
những sự đối địch, những sự phát hiện mà thôi 
và mỗi khi ta định trí đến cái tuyệt đích, đến con 
số có theo sau vô số con số không, thì tư tưởng ta 
đã sal lệch đi rồi. 

“Nhưng ta hãy xét trở lại. Giả như không có 
nó thì không có gì hết, vì nó là cái nguyên nhân 
của các vật mà ta thấy biết, nó là cái nhân và cái 


24 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


quả. Nó vừa ở đây và ở khắp nơi, vốn là cái tỉnh 
túy mỹ miều. 

“Thật ra, nó là vô hình và những hiện tượng do 
nơi nó phát sanh ra mà ta nhận biết, làm cho ta 
cảm nhận rằng có nó, chẳng qua là cái hình thể 
đối địch mà thôi, chớ về lý tuyệt đích không có 
hình thể gì hết. 

“Nó vĩnh viễn, vô cùng vô tận, ở đây, ở chỗ khác, 
ở mọi nơi, ở ngoài vòng trời đất; nó vẫn yên tịnh 
hoàn toàn, không tham, không muốn, không ý 
định, vì nó là Hoàn mỹ, không thay đổi, không hư 
hao; Nó là cái quyền Công thánh to tát làm cho 
nhân quả liên tiếp nhau, làm cho cái quả thành 
ra cái nhân, chính nó là cái luận nhân quả đó. 

“Nhưng cái mà chúng ta cho là mới, là thật, chỉ 
là cái đối đích mà thôi, chính là nó mà con mắt 
thịt ta không biết nhìn, mà trí giác tầm thường 
của ta không biết nhận, ta chỉ hiểu nó ở những 
cái phát hiện cứ thay đổi hoài chớ ta chưa hiểu 
cái chánh ý cao cả của nó.” 

Lại ông Adhémerd Leclère có thỉnh giáo với một 
hòa thượng Cao Miên về Préas Prohm, Phạm- 
thiên, Đạo hay Phật, ông hỏi nhiều câu rất lý thú 


25 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


và vị hòa thượng giải đáp tường tận, tỏ ra là nhà 
sư thông thái nhất ở Cao Miên. Tôi xin lược dẫn 
sau đây mấy lời hỏi đáp ấy. 

_ Préas Prohm là gì? 

_ Là đấng miên trường, vĩnh viễn đã có trước 
vạn vật và sẽ có sau vạn vật. 

_ Nó có phát khởi không? 

_ Không. 

_ Làm sao tưởng tượng ra nó? Có thể nào tưởng 
tượng nó như thần linh, Phật hay như người 
không? 

_Ta không thể tưởng tượng nó, vì nó chẳng phải 
là người, cũng chẳng phải là thần linh, Phật. Nó 
là vô hình. 

_ Về hình thể ta tưởng tượng nó không được đã 
đành; còn về tinh thần, ta có thể tưởng tượng nó 
chăng? Nghĩa là nó có hiểu việc công chánh như 
ta chăng? Nó có thấy việc tốt mà ta cho là tốt, 
việc lành, việc phải mà ta cho là phải chăng? 

_ Không, hoặc về hình thể, hoặc về tinh thần, 
ta không thể tưởng tượng nó. Sự cho một việc gì 
tốt, lành hay phải vốn là của người, không phải 


là của nó. 


26 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


— Nó có biết rằng nó có hay không chăng? 

_ ĐBự biết cũng vốn là của con người, không phải 
là của nó. 

_ Có phải nó là vạn vật, vạn vật đã qua, vạn vật 
hiện tại và vạn vật sắp tới chăng? 

_ Phải. 

_ Thế thì nó là Ngài với tôi. Nó là mọi vật chung 
quanh ta, nó là đất nước, nó là cây cối này, cái 
ghế này chớ gì? 

_ Phải, nó là mọi vật đó, mọi vật mà ta thấy, lại 
cũng là mọi vật mà ta không thấy. Mọi vật mà ta 
có thể thấy bằng mắt phàm nếu ta có thể cùng 
lúc ở khắp mọi nơi; và nó cũng là mọi vật không 
hình thể, không tên gọi, nghĩa là không bao giờ 
ta thấy rõ và hiểu thấu nổi. 

— Nó có phải là trí tuệ với sanh mạng ta chăng? 

_ Phải. 

— Nó có phải là Phật chăng? 

_ Phải. 

_ Thế thì nó là tất cả rồi? 

_ Phải, nó là tất cả. Giả như không có nó thì 


mọi vật không khi nào có được. 


27 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


_ Vậy chính nó tạo lập ra các vật mà ta thấy 
được, như con người và muôn loài phải không? 

_ Không, nó không có tạo lập gì hết. Vạn vật 
có là bởi chúng vì chúng nó phải có, bởi theo bản 
tánh của nó thì chúng nó phải có. 

_ Có quy luật nào cao hơn nó không? 

_ Không, có một quy luật chung của vạn vật, 
nhưng luật ấy không cao hơn nó. Nó với quy luật 
ấy đều là một vật chung nhau mà thôi. 

_ Một đấng đã là một cái luật thì làm sao mình 
tưởng tượng ra cho được? 

_ Nó không phải là một đấng mà ta có thể nhận 
biết bằng trí giác đâu. Nó không có gì giống người, 
vì người phải chịu thay đối, còn nó thì tự nhiên. 

_ Nhưng ngài có nói rằng ngài với tôi, mọi vật 
chung quanh ta đều là nó, bây giờ tại sao ngài 
bảo tất cả đều phải thay đổi? 

_ Phải, với con người thì các vật mà ta thấy vẫn 
là nó, nhưng chỉ là ảnh tượng mà thôi, như mây 
hiệp lại thì ta thấy mà tách ra thì ta không thấy, 
như những việc khác hợp lại thì có tên mà tách 
rời thì không tên hoặc có tên khác, và hợp lại nữa 


28 


KHÁI NIỆM VỀ PHÁP 


thì có tên khác, hay phân ra nữa thì lại có tên 
khác nữa. 

_ Nó có thể xen vào việc của người chăng? 

_ Không, nếu nó xen vào thì có khác nào con 
người, chính nó chỉ là nó thôi. 

_ Vậy tại sao vật này liên tiếp với vật kia? 

_ Vạn vật cái này sinh ra cái kia, cũng như cây 
sanh ra cây, người sanh ra người. 

_ Được, còn nguyên thủy của vạn vật là gì? 

_ Là nó đó. 

Pháp và nguyên thủy của vạn vật, Pháp là 
nguyên thủy của vũ trụ. Nó chi phí vũ trụ với 
vạn vật. Vậy ta cần phải biết qua về vũ trụ với 
vạn vật. Ta chỉ có biết qua chứ không trông biết 
rõ cái mênh mông vô tận kia. Ta có thể noi theo 
kinh điển cổ, noi theo các nhà học đạo mà biết 
những cái mình có thể biết để giúp ích mình trên 
cõi lý tưởng và trên đời tiến hóa. Chính là ta có 
thể hợp mọi thứ thành một bài khái luận về vũ 
trụ và vạn vật. 


29 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


L. Vũ trụ 


Một nhà thần linh học là Camille Flammarion 
có viết trong quyển “Récits de ÏInñin?! một đoạn 
như sau: 


“Này, anh có hiểu vũ trụ chăng? Chính là cõi 
không gian vô cùng, mênh mông không thể đo 
lường, không có bề ngang, bề dài chi cả. Nó không 
có bề ngang, bề dài nghĩa là nếu phát xuất từ đây 
anh định đi đến chỗ nào trong không gian, cho 
rằng anh đi nhanh đến đâu, trong thời gian bao 
lâu đi nữa, dù là đến bao nhiêu thế kỷ đi nữa, 
anh cũng không đi đến đâu trong cõi vô tận ấy 
cả. Anh không tiến bước đến gần được cõi vô tận 
chút nào, anh càng đi tới thì càng xa, xa mãi xa 
tít mù. 

“Ta hãy lấy một ví dụ khác. Nếu như trái đất mà 
ta đang sống đây vụt rơi xuống trong cõi không 
gian. Ví như nó rơi thẳng xuống, hoặc lăn tròn 
mà rơi, trong cả triệu ức thế kỷ, nó rơi nhanh đến 


1 Tác phẩm tiếng Pháp, tạm dịch là “Thuật chuyện cõi 
vô cùng”. 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


cả triệu dặm mỗi ngày hay nhiều hơn nữa; sau 
khi đó, nó cũng không tới tận đáy cùng của vũ trụ 
được. Bấy giờ đối với vũ trụ, cũng như nó vẫn ở tự 
nhiên một chỗ vậy thôi.” 

Trong vũ trụ, có vô số những tinh cầu với những 
loài thú, loài người, đủ các giống loài. Đó là theo 
nơi bản tánh của Pháp mà sanh khởi, thật không 
phải do bàn tay sáng tạo của một vị Chúa tế nào 
sanh ra trước vạn vật, theo như trí tưởng tượng 
của người Âu Tây. 

Các tinh cầu trong vũ trụ thường chịu chung 
một quy luật tổn tại, đều phải trải qua bốn thời 
kỳ là thành, trụ, hoại, diệt. Những chu kỳ như 
thế cứ nối tiếp nhau vô cùng tận trong không 
gian và thời gian, không có điểm khởi đầu cũng 
như điểm kết thúc. 

Có đến hằng hà sa số các thiên hà cùng tồn 
tại trong vũ trụ. Chúng được hình thành và tồn 
tại do bởi hai sức mạnh tự nhiên là “duyên” và 
“nghiệp”. Duyên là tất cả những yếu tố, điều kiện 
cần và đủ để hình thành và tổn tại. Nghiệp, hay 
nhân quả, là sự chi phối tiếp diễn của những sự 
việc. Sự việc như thế này sẽ dẫn đến kết quả như 
thế này, sự việc như thế kia sẽ dẫn đến kết quả 


BÀI 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


như thế kia... Và như thế, không có một sự việc 


^ ” 


nào có thể xem là “tự nhiên” mà xảy ra. 

Cấu trúc chung của các thiên hà đều giống 
nhau. Vì thế, nếu hiểu rõ được một, cũng là hiểu 
rõ được tất cả. Trung tâm quả địa cầu có núi sáng 
và linh gọi là núi Tu-di. Núi Tu-di ở giữa, một 
phía là chân trời miền Nam, một phía khác là 
Bắc cực, cho nên sách nói rằng mỗi ngày tinh tú 
xây chung quanh hòn núi ấy. Trong quyển “Le 
Bouddhisme au Cambodge”, Adhémar Leclère 
nói rằng núi Tu Di cao đến 84. 000 do-tuần, bề 
sâu dưới nước cũng 84.000 do-tuần và bề ngang 
trên mặt nước cũng 84.000 do-tuần. Trên đỉnh 
núi Tu-di là cảnh giới của đức Đế Thích.! 

Thế giới chia ra làm bốn châu: 1. Phía Bắc núi 
Tu-di là Câu Lô châu,? phía Nam là Thiệm Bộ 
châu, phía Tây là Ngưu Hóa châu, phía Đông là 
Thắng Thần châu. 


Đông Thắng Thần châu chu vi là 21.000 do- 
tuần, cư dân trung bình sống đến sáu trăm tuổi. 
Indra 
Uttara Kuru 
Jambudvipa, coøn goïi laø Dieâm-phuø ñeà. 

Godana 
Purva Videha 


ỚI +> C2 ) 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


Tây Ngưu Hóa châu chu vi là 27.000 do-tuần, 
cư dân trung bình sống đến năm trăm tuổi. 


Bắc Câu Lô châu chu vi là 30.000 do-tuần, cư 
dân trung bình sống đến một ngàn tuổi. 

Nam Thiệm Bộ châu tức là cõi Diêm-phù-đề 
của chúng ta, chu vi là 30.000 do-tuần, cư dân 
trung bình sống không đến trăm tuổi. 

H. Ba cõi thế giới 

Trong kinh Phật hay nói đến Tam giới, hay là 
ba cõi thế giới. Ba cõi bao gồm hết thảy chúng 
sanh, từ các bậc hiền thánh cho đến các hạng 
chúng sanh đang chịu khổ não, nếu chưa được 
giác ngộ hoàn toàn, còn chịu sự chi phối của 
nghiệp lực trong vòng luân hồi, thì đều không ra 
ngoài ba cối. Phân chia như vậy là theo sự nặng 
nhẹ, tốt xấu của nghiệp lực, nhưng không phải 
là sự ngăn cách về mặt không gian. Bởi những 
chúng sanh có hạnh nghiệp tốt đẹp, cao thượng, 
cũng không phải bao giờ cũng sống tách biệt xa 
rời những chúng sanh nhiều tội lỗi. 

a. Vô sắc giới! là cảnh giới của những chúng 
sanh không còn lòng tham muốn hình sắc, nên 


1 Arupavacara 


J5 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


không có hình thể. Cối này còn phân chia thành 
bốn cảnh giới nhỏ hơn là Không vô biên xứ, Thức 
vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

b. Sắc giới! là cảnh giới của những chúng sanh 
không còn tham muốn nhưng vẫn còn hình thể, 
nhờ tu tập thiền định mà đạt đến, nên tuy có ăn 
uống mà đã dứt sạch được sự tham muốn, không 
còn cảm nhận khoái lạc nhục dục. Cảnh giới này 
lại phân chia thành bốn bậc, gồm 20 cảnh giới 
nhỏ hơn, tùy theo mức độ tu tập thiền định của 
chúng sanh ở đó. 

Bậc Sơ thiền có 4 cảnh giới là Phạm thân thiên, 
Phạm phụ thiên, Đại phạm thiên và Phạm chúng 
thiên. 

Bậc Nhị thiền có 3 cảnh giới là Thiều quang 
thiên, Vô lượng quang thiên và Quang âm thiên. 

Bậc Tam thiển có 3 cảnh giới là Thiểu tịnh 
thiên, Vô lượng tịnh thiên và Biến tịnh thiên. 

Bậc Tứ thiền có 10 cảnh giới là Vô vân thiên, 
Phúc sinh thiên, Quảng quả thiên, Vô tưởng 
thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến 


1 Rupavacara 


34 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


thiên, Sắc cứu cánh thiên, Hòa âm thiên và Đại 
tự tại thiên. 

c. Dục giới! là cảnh giới của những chúng sanh 
còn sự ái luyến và tham dục trong tâm. Những 
chúng sanh sanh này tùy theo nghiệp quả đã tạo 
ra do sự ái luyến và tham dục đó mà phải thọ 
sanh vào sáu cảnh giới khác nhau trong cõi này, 
thường gọi là Lục đạo, bao gồm các cảnh giới trời, 
người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỹ và súc sanh. 

Các bậc giác ngộ đã dứt sạch nghiệp lực nên 
không còn phải thọ sanh trong ba cõi như chúng 
sanh, có thể vĩnh viễn an trụ trong cảnh giới 
Niết-bàn, vượt ngoài ba cõi. Tuy nhiên, các ngài 
do nguyện lực, vì lòng thương muốn cứu độ chúng 
sanh, nên tùy duyên mà hóa hiện trong ba cõi. 
Tuy hóa hiện trong ba cõi mà không bị trói buộc 
bởi ái luyến và tham dục, nên chỉ tùy duyên hóa 
độ chúng sanh mà không hề tạo tác các nghiệp 
thiện ác. 


TII. Các bậc giác ngộ và chúng sanh 


Trên đây là phân loại chúng sanh trong vòng 
luân hồi. Nếu xét theo trình tự giác ngộ xuống 


1 Kamavacara 


35 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


đến mê lầm, từ cao xuống thấp, chúng ta có thể 
kể theo trình tự như sau: 1. Phật, 2. Bồ tát, 3. 
Duyên giác, 4. La-hán, 5. Chư thiên, 6. Loài 
người, 7. A-tu-la, 8. Địa ngục, 9. Ngạ qui. 10. Súc 
sanh. 
1. Phật 

Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, cao cả hơn 
hết, nên thường được tôn xưng là Phật Thế tôn, 
Phật Như lai. Phật có nghĩa là tỉnh giác, là sáng 
suốt hoàn toàn, trong hoàn vũ không còn địa 
vị nào cao hơn nữa. Trong khoảng thời gian cả 
triệu, ức năm, mới có một bực Đại hùng Đại lực 
thắng tất cả phiền não mà chứng đắc đến quả 
vị này. Cho nên trong kinh nói rất khó được gặp 
đức Phật Như Lai ra đời. Chỉ những ai có duyên 
lành lớn lắm mới được sanh ra cùng thời với Phật 
và được Phật giáo hóa. Mười danh hiệu tôn xưng 
dưới đây chứng tỏ rằng đức Phật là hoàn toàn, 
cao cả hơn hết: 

1. Như Lai:! Bậc an nhiên tự tại hoàn toàn, 
đắc quả chân như. 


2. Ứng cúng? Bậc xứng đáng nhận sự cúng 


1 Tathagata 
|; Arhat 


J6 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


dường của chúng sanh, vì tự mình đã dứt hết 
phiền não. 

3. Chánh biến tri:! Bậc có chánh trí biết hết 
tất cả. 

4. Minh hạnh túc? Bậc có đầy đủ trí huệ và 
đức hạnh. 


5. Thiện thệ:° Bậc đi đến nẻo lành, đã làm đủ 
các điều lành. 

6. Thế gian giải:t Bậc có thể giảng giải rõ, 
hiểu rõ cả thế gian. 

7. Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu: Đậc 
cao quý hơn hết, có thể điều phục chính mình 
và hết thảy chúng sanh, khiến cho đi vào đường 
thiện. 

8. Thiên nhân sư:° Bậc xứng đáng làm thầy 
dạy của hàng trời, người. 


_ 9, Phật:? Bậc tỉnh giác, giác ngộ hoàn toàn. 
Samyaksambouddha 

Vidyä carana sampanna 

Supafa 

Lokavid 

Anuttarapurusa Damyasarathi 

Deva manusyanam 

Bouddha 


¬`I @ CI > C2 D5 


bXi 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


10. Thế Tôn:! Bậc cao quý hơn hết trong thế 
giới, tất cả chúng sanh đều tôn trọng. 

Khi một đức Phật thị hiện ra đời, ngài luôn 
luôn có đủ ba mươi hai tướng chánh và tám mươi 
vẻ đẹp, là biểu hiện cho bậc Toàn giác, đã hội đủ 
tất cả các pháp lành. 

Ba mươi hai tướng chánh của đức Phật là: 1. 
Lòng bàn chân phẳng, 2. Có bánh xe pháp dưới 
lòng bàn chân 3. Ngón tay thon dài, 4. Bàn chân 
thon, 5. Ngón tay ngón chân cong lại, 6. Tay chân 
mềm mại, 7. Mu bàn chân cong lên, 8. Cặp chân 
dài thon như chân sơn dương, 9. Đứng thẳng tay 
dài quá đầu gối, 10. Nam căn ẩn kín, 11. Dang 
tay ra rộng dài bằng thân mình, 12. Lông đứng 
thẳng, 13. Mỗi lỗ chân lông có một cọng lông, 14. 
Thân vàng rực, 15. Thân phát hào quang, 16. Da 
mềm mại, 17. Tay, vai và đầu tròn tương xứng, 
18. Hai nách đầy đặn, 19. Thân hình như sư tử, 
20. Thân hình thắng đứng, 21. Hai vai đầy đặn 
mạnh mẽ, 22. Hàm răng có bốn mươi cái, 23. 
Răng mọc đều nhau, 24. Răng trắng, 25. Hàm 
sư tử, 26. Nước miếng có mùi thơm, 27. Lưỡi dài 
rộng, 28. Tiếng nói tao nhã, 29. Mắt xanh trong, 


1 Lokanätha 


38 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


30. Mắt to tròn như mắt bò, 31. Lông trắng giữa 
cặp chân mày, 32. Một khối u trên đỉnh đầu. 


Tám mươi vẻ đẹp của đức Phật là: 1. Móng 
tay thon dài, mảnh và sáng bóng. 2. Ngón tay, 
ngón chân tròn, thon dài, mềm dịu. 3. Tay chân 
cân xứng, các ngón khi khép lại thì kín đầy. 4. 
Tay chân sáng bóng, tươi hồng. 5. Gân xương ẩn 
kín, không lộ ra. 6. Hai mắt cá chân ẩn kín. 7. 
Dáng di hướng thẳng phía trước, uy nghi khoan 
thai như rồng chúa, voi chúa. 8. Dáng đi oal vệ 
như sư tử chúa. 9. Dáng đi bình thản như trâu 
chúa. 10. Phong thái tiến, dừng thanh nhã, uyển 
chuyển như ngỗng chúa. 11. Quay nhìn đều theo 
bên phải như voi chúa nhấc mình để di chuyển. 
12. Các khớp tay chân đều tròn và đẹp. 13. Các 
đốt xương liên kết nhau như rồng cuốn. 14. Đầu 
gối tròn đầy. 15. Chỗ ấn vân tốt đẹp và thanh 
tịnh. 16. Thân và tay chân tươi nhuận, trơn láng, 
thanh tịnh. 17. Phong thái đôn hậu, vô úy. 18. 
Thân thể tráng kiện. 19. Thân thể khỏe mạnh, 
đầy đủ. 20. Thân tướng như tiên chúa, toàn 
thân đoan nghiêm sáng sạch. 21. Có hào quang 
thường chiếu sáng quanh thân. 22. Bụng vuông 
vức, trang nghiêm. 23. Lỗ rốn sâu, xoay về hướng 


39 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


phải. 24. Vành rốn dày, không lõm không lỗi so 
với da bụng. 25. Da không ghẻ lác. 26. Bàn tay 
mềm mại, lòng bàn chân bằng phẳng. 27. Chỉ tay 
sâu, dày, rõ ràng. 28. Môi đỏ thắm, sáng và tươi 
nhuần. 29. Mặt không dài không ngắn, không lớn 
không nhỏ, vừa vặn, đoan nghiêm. 30. Lưỡi mềm, 
dài, rộng. 31. Tiếng nói oai hùng, vang xa, trong 
suốt. 32. Âm vận hay đẹp như tiếng vang nơi 
hang sâu. 33. Mũi cao và thẳng, lỗ mũi kín. 34. 
Răng đều đặn, trắng đẹp. 35. Răng trắng tròn, 
sáng sạch, bén nhọn. 36. Mắt trong, lòng đen lòng 
trắng phân minh. 37. Mắt dài rộng. 38. Lông mi 
đều và dày. 39. Lông mày dài và mịn. 40. Lông 
mày xanh biếc như lưu li. 41. Lông mày cách xa 
mắt và cong như trăng lưỡi liềm. 42. Vành tai 
rộng, đố tai dài thòng xuống. 43. Hai vành tai 
bằng nhau, không có sai khuyết. 44. Phong cách 
uy nghi, khiến người thấy liền sinh kính mến. 4ð. 
Trán rộng, bằng phẳng. 46. Thân đầy đủ tướng 
oai nghiêm. 47. Tóc dài xanh biếc, dày mà không 
bạc. 48. Tóc mịn, toả hương thanh khiết. 49. Tóc 
ngay ngắn không rối. 50: Tóc không đứt rụng. 
ð1. Tóc trơn bóng, bụi không dính. 52. Thân thể 
vững chắc đầy đặn. 53. Thân thể cao lớn đoan 
chính. 54. Các huyệt thanh tịnh tròn đẹp. 55: Sức 


40 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


mạnh thù thắng, không ai sánh bằng. 56. Thân 
tướng được mọi người ưa nhìn. 57. Khuôn mặt 
như trăng tròn mùa thu. 58. Vẻ mặt thư thái. 59. 
Gương mặt sáng bóng không vết nhăn. 60. Da 
sạch không cáu ghét, không có mùi hôi. 61. Các 
lỗ chân lông thường toả hương thơm. 62. Diện 
môn thường toả mùi hương thù thắng. 63. Tướng 
tròn đầy tốt đẹp. 64. Lông trên mình xanh biếc 
sạch sẽ. 65. Pháp âm tùy theo đại chúng mà ứng 
hiện, bình đẳng không sai biệt. 66. Tướng đỉnh 
đầu không al thấy được. 67. Đường vân của ngón 
tay, ngón chân rõ ràng. 68. Khi đi, hai chân đều 
cách mặt đất. 69. Tự giữ gìn, không nhờ người 
khác hộ vệ. 70. Ủy đức nhiếp phục hết thảy. 71. 
Thanh âm nói ra không thấp không cao, vừa sự 
tiếp thu của chúng sinh. 72. Tùy theo sự ưa thích 
của chúng sinh mà thuyết pháp. 73. Diễn thuyết 
chính pháp chỉ bằng một âm thanh, tùy các loài 
chúng sinh nghe đều được giải thoát. 74. Thuyết 
pháp theo thứ lớp, tùy nhân duyên. 75. Quán sát 
chúng sinh, khen thiện chê ác, nhưng không có 
tâm yêu ghét. 76. Trước quan sát kĩ các việc rồi 
sau mới làm, tuân thủ đúng qui tắc. 77. Tướng tốt 
đẹp, chúng sinh không thể nào thấy hết được. 78. 
Xương đầu cứng chắc, tròn đầy. 79. Dung nhan 


41 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


trẻ mãi không già. 80. Nơi chân tay và trước lồng 
ngực đều có tướng tốt chữ Vạn! xoay vần. 

Vì có đầy đủ các tướng quý của đấng Toàn giác, 
nên trong kinh nói rằng toàn thân đức Phật như 
một hòn núi châu báu lay động, a1 được nhìn thấy 
Ngài đều tự nhiên sanh lòng vui vẻ, hoan lạc. 

2. Bồ-tát 

Bồ-tát là quả vị trải qua trước khi thành Phật. 
Bồ-tát cũng là danh xưng chỉ chung cho tất cả 
những al đã phát tâm vô thượng Bồ-đề, quyết chí 
tu hành cho đến khi chứng đắc quả vị Phật. Đức 
Thích-ca cũng đã trải qua rất nhiều đời làm Bồ- 
tát, cứu độ chúng sanh. 

Vị Bồ-tát mới phát tâm gọi là Tân phát ý Bồ- 
tát. Khi tu chứng đến mức độ không còn gì có thể 
lay chuyển tâm ý của các ngài được nữa, chắc 
chắn sẽ thành Phật, gọi là Bất thối chuyển Bồ- 
tát. Khi ấy, các Ngài thường được các đức Phật 
nhận cho sự tu chứng ấy, và ban lời thọ ký về việc 
các ngài sẽ thành Phật trong đời vị lai. Như trước 
đây Phật Thích-ca có thọ ký cho Bồ-tát Di Lặc là 
sẽ thành Phật tiếp theo sau Ngài. 


1 Töôùng chöõ Vaïn: !h 
42 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


Bồ-tát tu trì đủ các đại hạnh, gọi là các phép 
Ba-la-mật. Đó là các hạnh Bố thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tĩnh tấn, Thiền định và Trí huệ. Các ngài 
cũng thành tựu đủ ba mươi bảy pháp tu gọi là Ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo, chính là các phần họp lại 
để thành tựu quả Bồ-đề. Ba mươi bảy phẩm ấy 
là: Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, 
Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi và Tám chánh 
đạo. 

Lòng từ bi của các vị Bồ-tát thật là vô lượng, 
các ngài thương yêu hết thảy chúng sanh một 
cách bình đẳng như nhau. Và lòng thương yêu ấy 
không giống như sự ái luyến thông thường của 
thế tục, nên không ra tạo sự ràng buộc, mà trái 
lại càng tăng thêm sức mạnh cho các ngài. 

Các vị Bồ-tát hầu hết đều có những nguyện lực 
lớn lao. Và thậm chí các ngài còn phát nguyện 
vì chúng sanh mà lưu lại chốn luân hồi, không 
nhập Niết-bàn để vào cảnh giới an lạc vĩnh viễn. 
Do nơi nguyện lực khi còn hành đạo Bồ-tát, đến 
khi các ngài thành Phật đều có những sự hóa 
hiện khác nhau. Như Phật Thích-ca hiện thân 
ngay giữa cõi Ta-bà đầy ô trược này để hóa độ 
chúng sanh, còn Phật A-di-đà hiện quốc độ Cực 
Lạc ở phương Tây mà tiếp độ tất cả những người 


45 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


chí thành niệm Phật. Thảy đều xuất phát từ nơi 
nguyện lực khi các ngài còn tu hạnh Bồ-tát. 
3. Phật Duyên giác 

Phật Duyên giác còn gọi là Phật Độc giác hay 
Phật Bích-chi.! Quả vị này được chứng đắc nhờ 
tự thân quán sát lý nhân duyên mà tỏ ngộ lẽ vô 
thường, đoạn tuyệt được hết thảy các phiền não, 
nên không còn tạo tác các ngiệp thiện ác nữa, 
nhờ vậy mà chứng nhập Niết-bàn, thoát khỏi 
sanh tử. 

Vì các ngài tu theo lý nhân duyên mà giác 
ngộ, nên gọi là Duyên giác. Vì tự mình quán sát, 
chiêm nghiệm mà hiểu đạo, chứng đắc, không 
nhờ người khác chỉ dạy, nên gọi là Độc giác. 

Quả vị chứng đắc này thường là vào thời gian 
không có Phật ra đời. Những chúng sanh nhờ tu 
thiện nghiệp, có trí tuệ sáng suốt nên có thể tự 
mình tu tập mà giải thoát được. Nhưng vì định lực 
không đủ mạnh, nên chỉ có thể tự cứu lấy mình, 
không thể hoằng hóa độ sanh như chư Phật, Bồ- 
tát. Vì vậy, quả vị này được xem là thuộc về Tiểu 
thừa.? 


1 Pratyckabouddha 
3 Tiểu thừa, nghĩa đen là cỗ xe nhỏ. Vì là đạo chỉ tự 


44 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


4. A-la-hán 

A-la-hán là quả vị cao nhất trong bốn Thánh 
quả của người tu tập, quán chiếu theo pháp Tứ 
diệu đế. Trước khi chứng quả A-la-hán, thường 
là đã chứng đắc các quả thấp hơn như Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm. Nhưng cũng có 
những trường hợp do sự tu tập tỉnh tấn, dũng 
mãnh, nên người tu chứng thẳng đến quả A-la- 
hán mà không qua các quả vị ấy. Trong những 
trường hợp thông thường, người tu tập chứng 
được một thánh quả cũng là thành tựu to lớn lắm 
rồi, và phải đợi đến thọ sanh lần sau nữa mới có 
thể tiếp tục chứng đắc lên quả vị cao hơn. 


Các vị A-la-hán là những vị đã dứt hết phiền 
não, lậu hoặc, nên không còn phải tái sanh trong 
cõi luân hồi vì nghiệp lực. Các ngài cũng không 
có nguyện lực độ sanh như chư vị Bồ-tát, nên 
cũng không tùy nguyện mà thọ sanh. Vì vậy, sau 
khi chứng quả và xả bỏ thân cuối cùng, các ngài 
nhập vào Niết-bàn an lạc, thoát khỏi sanh tử. Vì 
không có nguyện lực độ sanh rộng lớn, nên quả vị 
này cũng được xem là thuộc về Tiểu thừa. 
độ cho mình, không rộng cứu được nhiều người nên gọi là 


Tiểu thừa. Trái với Đại thừa (cỗ xe lớn) có thể vừa giải thoát 
cho mình vừa cứu độ vô lượng vô số chúng sanh. 


45 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


ð. Chư thiên 

Chư thiên là cảnh giới cao nhất trong lục đạo 
luân hồi. Những chúng sanh được sanh về cảnh 
giới này là nhờ đã tu tập trọn vẹn Mười thiện 
pháp. Cảnh giới của chư thiên chỉ có sự khoái 
lạc, vui thú, không có những đau khổ, ràng buộc 
như cõi người. Tuy nhiên, vì là do nghiệp lực mà 
đắc thọ, nên khi thiện nghiệp đã hết, chư thiên 
cũng phải chết đi và tái sanh vào cảnh giới khác. 
Nếu trong lúc hưởng phước mà biết tiếp tục tu 
tập thiện pháp, thì có thể tiếp tục được sanh ra 
ở cảnh giới chư thiên, bằng không thì tùy theo 
nghiệp lực mà phải thọ sanh vào các cảnh giới 
khác. 
6. Loài người 

Loài người tuy cũng thuộc trong lục đạo luân 
hồi, nhưng có thể xem là một cảnh giới đặc biệt 
nhất. Vì thế mà đức Phật đã hóa sanh trong loài 
người để tu hành chứng đắc quả Phật.! Sở đĩ như 
vậy, là vì sanh vào loài người không sung sướng 
quá cũng không khổ sở quá. Hàng chư thiên vì 
tận hưởng khoái lạc mà rất khó nhận ra lẽ vô 
1 Như đã nói trong phần bàn về quả vị Bồ-tát, các ngài 


không còn bị nghiệp lực lôi kéo, chỉ do nguyện lực mà hóa 
sanh vào cõi luân hồi. 


46 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


thường, khó phát tâm tu tập cầu giải thoát. Các 
chúng sanh đã sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh thì khổ sở đày đọa, nên cũng không thể 
dụng tâm tu tập được. Chỉ riêng loài người là 
không quá sướng cũng không quá khổ, nên có thể 
chuyên tâm lo việc tu tập cầu đạo giải thoát. 

Trong loài người, tuy không có những cảnh giới 
khác nhau như chư thiên, nhưng tùy theo nghiệp 
lành hoặc nghiệp dữ đã tạo ra mà con người phải 
thọ nhận những quả báo khác biệt nhau. Có 
người được sống lâu, giàu có, quyền thế, lại có 
người phải nghèo khó, sống đời hạ tiện, hoặc phải 
chết yếu... 

Việc thọ nhận quả báo trong loài người rất phức 
tạp. Người gieo nhân lành có thể được quả tốt, 
sống cuộc sống sung sướng no đủ, muốn gì được 
nấy, cũng có thể nói là cảnh tiên trong loài người. 
Ngược lại, có những kẻ tạo nghiệp dữ, phải chịu 
những sự đày đọa cả thể xác lẫn tỉnh thần, thậm 
chí ai ai cũng khinh ghét, phải sống cô độc khổ 
sở, cũng có thể nói là cảnh địa ngục trong loài 
người. Nhưng nghiệp lành dữ của mỗi người lại 
cũng không phải bao giờ cũng đơn giản dễ hiểu 
như vậy. Có kẻ được hưởng vinh hoa phú quý, 


47 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


nhưng lại phải bệnh tật đeo đuổi suốt đời; hoặc 
được sống lâu khỏe mạnh nhưng lại cô độc lẻ loi. 
Ấy là do nghiệp báo có lành, có dữ, nên tùy theo 
nhân duyên mà thọ nhận, có sướng có khổ vậy. 
Cho nên, đã được sanh làm thân người vốn là 
rất khó, nếu không sớm biết lo tu tập, gieo nhân 
tích đức, chỉ một lòng tham lam hung dữ hại 
người, khi quả báo đến thì chỉ có thể cam lòng 
gánh chịu không thể oán trách ai. Còn người biết 
lo tu tâm dưỡng tánh, thật chẳng đợi đến mai 
sau mà ngay trong đời này cũng đã được hưởng 
phần an nhàn, thanh thản; dù không được sang 
giàu quyền quý, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy 
thánh thơi, vui thỏa vậy. 
z. A-tu-la 


Chúng sanh thác sanh vào loài này phần lớn là 
do tâm sân hận. Loài này cũng được hưởng một 
số phước báu giống chư thiên, nhưng hình dung 
xấu xí và tâm địa hay nóng nảy, không hiền hòa. 
Các sách cũ dịch là loài Phi thiên (không phải 
chư thiên), hoặc Vô đoan (hình dung không được 
xinh đẹp). Từ điển Phật học của Đinh Phúc Bảo 
ghi rằng: “A-tu-la... trong kinh cũng gọi là Vô 


48 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


thiện thần...”,! tức không phải thiện thần. Loài 
này do tâm sân hận nên hay gây chuyện đánh 
nhau với chư thiên cõi trời. Tuy có phước báu 
nhưng không có tâm thiện. Vì vậy, một số sách 
xếp loài này thuộc cảnh giới tốt hơn loài người là 
không hợp lý. 

8. Súc sanh 

Những chúng sanh nào không siêng tu thiện 
nghiệp, sống chìm đắm trong tham dục, khiến 
cho trí tuệ phải lu mờ, không còn sáng suốt, khi 
thác sanh sẽ phải đọa làm loài súc sanh. Lại tùy 
theo nghiệp quả khác nhau mà sanh trong các 
loài khác nhau, như chìm, chuột, chó, mèo... cho 
đến trâu, ngựa, đê, bò... hoặc các loài thú dữ hại 
người, đều là do ác nghiệp chiêu cảm mà phải 
gánh chịu. 

Sanh vào loài súc sanh, đã phải chịu những nổi 
khổ trong hiện thế, mà tương lai cũng u tối mờ 
mịt nữa. Bởi vì không có trí tuệ nên không thể 
hiểu đạo mà tu tập, bỏ ác làm lành, nên không 
thể có nhân lành để hưởng quả tốt về sau. Chính 
vì vậy mà trong kinh nói rằng “Thân người là rất 


1 “A-tu-la, kinh trung diệc danh vô thiện thần dã.” ( 
ÉỊ 12 lổ , #e từ 7h 5 &— Š 2P. ” 


49 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


quý giá, khó được. Một khi để mất đi thì muôn 
kiếp khó lòng được lại.” 
9. Nga quỷ 

Ngạ quỷ là những chúng sanh phải sanh vào 
cảnh loài quỹ đói, luôn bị sự đói khát bức não, dù 
đứng trước món ngon vật lạ cũng không cách gì 
ăn được. 

Trong loài ngạ quỷ lại cũng có vô số những 
nghiệp báo khác nhau. Có những ngạ quỷ không 
ăn uống được vì miệng thì lớn mà cổ chỉ nhỏ bằng 
cây kim may. Lại có những loài khi đưa thức 
ăn lên miệng thì hóa thành lửa đỏ, không sao 
nuốt được. Lại có những loài chỉ thấy thèm khát 
những chất dơ nhớp, cặn bã, không thể nào ăn 
được những món thơm sạch, ngon ngọt. Lại có 
những ngạ quỹ bị cơn khát lúc nào cũng thiêu 
đốt đến rát bỏng trong cổ họng, nhưng đi đến đâu 
cũng thấy các nguồn nước đều khô kiệt... 


Ấy là các tướng trạng khác nhau của loài ngạ 
quỷ, nhưng nói chung thì những chúng sanh nào 
chiêu cảm nghiệp khổ sanh vào loài này, đều do 
nơi tâm tham lam, keo kiệt trong đời trước. Nhất 
là những kẻ khi làm người chỉ biết bo bo giữ lấy 
của mình, không mảy may khởi tâm bố thí cho 


50 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


người khác, lại còn bày lắm mưu ma chước quỷ 
để giành lấy mối lợi về mình. Do tâm tham lam 
hiểm độc như vậy, nên một khi đã mất thân người, 
nhất định phải đọa sanh vào loài ngạ quỷ.! 
10. Địa ngục 

Địa ngục là cảnh giới của những chúng sanh 
tạo nghiệp ác phải sanh vào. Nếu như tâm tham 
lam khiến cho chúng sanh phải đọa làm ngạ quỷ, 
thì địa ngục là nơi đến của những chúng sanh 
sanh nào đã tạo các ác nghiệp gây tổn hại nặng 
nề cho các chúng sanh khác. Tùy theo tội lỗi nặng 
nhẹ khác nhau, cũng có những cảnh địa ngục 
khác nhau mà chúng sanh phải đọa vào. 


a. Tám cảnh địa ngục lớn 

1. Những chúng sanh nào vì tham lam, sân hận 
và si mê, bị ba thứ độc ấy sai khiến, nên phạm 
các tội giết hại, đánh đập và hãm hại chúng sanh 
khác, thì phải đọa vào địa ngục Đẳng hoạt. Ở 
đây, chúng sanh bị đánh đập, hành hạ mãi mãi, 


1 Quý vị có thể tìm đọc cuốn “Trăm bài kinh Phật”, 
trong đó có kể lại rất rõ ràng nhiều trường hợp tham lam phải 
đọa làm ngạ quỷ. 

S¿ Đẳng hoạt địa ngục (SFš£3»3#), tiếng Phạn là 
Samjiva naraka. 


51 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


đau đớn quá phải chết đi, nhưng chết rồi liền phải 
sống lại mà tiếp tục thọ khổ giống như trước, nên 
gọi là đẳng hoạt (nhiều kiếp sống). 


2. Những chúng sanh nào ăn ở ngỗ nghịch, 
trái đạo đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con 
cái, bầu bạn, nói lời độc ác cố ý hại người, nói láo 
xược, thì sa vào địa ngục Hắc thằng. Ỏ địa ngục 
này, chúng sanh bị trói chặt bằng dây sắt màu 
đen nên gọi là hắc thằng (dây đen). Trói như vậy 
rồi phải chịu những hình phạt như cưa, xẻ, chặt, 
đốn chẳng khác nào những thân cây. 


3. Những chúng sanh nào giết hại sanh mạng 
rất nhiều, thậm chí các loài như heo, đê, gà, vịt, 
chìm chóc, tôm cá... thì sẽ sa vào địa ngục Chúng 
hiệp. Ở đây chúng sanh bị giết chết một cách rất 
thảm khốc, bị núi đá ép chặt lại với nhau mà cùng 
chết nên gọi là chúng hiệp (hợp lại cùng nhau). 

4. Những chúng sanh nào làm nhiều việc phá 
hại chúng sanh khác, gây nên sự đau khổ về vật 
chất hoặc về tinh thần cho họ, hoặc cư xử xảo trá, 


1 Hắc thằng địa ngục (#4#3*), tiếng Phạn là 
Kalasutra naraka. 
s; Chúng hiệp địa ngục (⁄2-3*), tiếng Phạn là 


Samghata naraka. 


52 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


hung tợn thì sa vào địa ngục Hào khiếu.! Ỏ đây, 
họ bị lửa dữ thiêu đốt, đau đón kêu khóc thảm 
thiết nên gọi là hào khiếu (kêu khóc thảm thiết). 


5. Những chúng sanh nào xâm phạm vào của 
Tam bảo, những tài vật nơi thờ cúng của nhân 
gian, hoặc ngỗ nghịc hại thầy, phản đạo, phải đọa 
vào địa ngục Đại khiếu.? Ö đây sự thiêu đốt của 
lửa dữ dội hơn, đau đón hơn, nên chúng sanh bị 
hành hạ cũng kêu la gào thét to tiếng hơn. Vì vậy 
mới gọi là đại khiếu (tiếng kêu gào lớn). 

6. Những chúng sanh nào dùng lửa đốt rừng, 
đốt làng xóm, làm cho những chúng sanh khác 
phải chết thảm không đường thoát, thì sẽ bị đọa 
nơi địa ngục Viêm nhiệt. Trong cảnh địa ngục 
này bị nung đốt luôn luôn không lúc nào dừng, 
nên gọi là viêm nhiệt (lửa nóng). 

7. Những chúng sanh nào không tin Phật, 
chẳng tin Pháp, thường hủy báng, bôi nhọ, lại 
dùng nhiều cách quấy nhiễu các chúng sanh 
1 Hào khiếu điạ ngục (ÿš*] 3»), tiếng Phạn là 
Raurava naraka. 

P) Đại khiếu địa ngục (% =]3#,4X), tiếng Phạn là 
Maharaurava naraka. 


° Viêm nhiệt địa ngục (É 3*3#,⁄%), tiếng Phạn là 
Tapana naraka. 


53 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


khác chẳng cho tu tập, thì sẽ bị đọa vào địa ngục 
Đại nhiệt.! Ở đây, chúng sanh bị một thứ lửa rất 
nóng thiêu đốt nóng nảy vô cùng, nên gọi là đại 
nhiệt (lửa dữ). 

8. Những chúng sanh nào cư xử hiểm ác, làm 
tốn hại các bậc đạo cao đức trọng, giết hại hoặc 
đánh đập các vị tỳ-kheo, a-la-hán, hoặc làm hại 
cha mẹ, thầy dạy... sẽ bị đọa vào địa ngục Vô 
gián.? Trong cảnh địa ngục này, chúng sanh bị 
hành hạ bởi nhiều hình phạt thảm khốc không 
sao nói hết. Vì sự hành hạ không có lúc nào gián 
đoạn nên gọi là vô gián (không gián đoạn). 


b. Bốn cảnh địa ngục gần bên 

Đây là chốn dư báo của tám cảnh địa ngục lớn. 
Chúng sanh sau khi thọ khổ ở một trong tám địa 
ngục lớn rồi, ác nghiệp vẫn còn nặng nề lắm, nên 
chưa thể sanh ngay lên các cõi trời người. Vì vậy, 
phải tiếp tục chịu khổ báo trong các cõi địa ngục 
này. 

1. Phấn niệu địa ngục, là một hầm phẩn rất 
lớn. Chúng sanh đọa vào đây thì bị loài giòi bọ 
đục khoét thân thể đau đớn ghê gớm. 


1 Đại nhiệt địa ngục (X #2)#), tiếng Phạn là Pratapana 
naraka. 
2_ Vô gián địa ngục (;# P3»), tiếng Phạn là Avici naraka. 


54 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


2. Đường uy tề tất địa ngục, là một hầm tro 
nóng. Chúng sanh đọa vào đây thì bị tro nóng 
ngập lên đến tận đầu gối, khiến cho nóng nảy 
khó chịu khôn cùng. 


3. Nhận diệp lâm địa ngục, là một cảnh đầy 
dẫy những rừng cây xanh tươi, nhưng khi đến 
gần thì hoa lá đều hóa thành đao kiếm sắc nhọn 
mà đâm, cắt vào thân thể, không chạy thoát đi 
đâu được. 

4. Quảng đại hà địa ngục, là một con sông rộng 
lớn, nhưng nước sông sôi sục toàn là nước đồng 
nấu chảy. Chúng sanh đọa vào đó chịu sự nung 
nóng không lúc nào ngưng nghỉ. 


IV. Luận về các cảnh dương gian, địa Ngục 

Phần trên đã nói rõ các cảnh giới thọ sanh khác 
nhau của chúng sanh tùy theo nghiệp lực lành 
dữ. Tuy nhiên, trong dân gian cũng ít người được 
đọc hiểu thấu đáo kinh Phật và biết rõ như vậy. 
Cách hiểu thông thường hơn là người ta cho rằng 
người sống là ở dương gian, một khi chết đi thì 
hồn sẽ về nơi âm cảnh, và nếu làm ác thì phải 
chịu quả báo bị trừng phạt trong địa ngục. Cách 
hiểu này tuy là rất nôm na và không thể nêu 


55 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


vấn đề một cách rõ ràng, đầy đủ, nhưng lại có ưu 
điểm là dễ hiểu, dễ nhận và cũng không phải là 
sai lệch với ý nghĩa trong kinh điển. Vì thế mà 
nhiều khi chính các vị hòa thượng, thượng tọa 
cũng đem lý lẽ đơn giản này ra giảng giải cho 
tín đô. Đó là vì các ngài cũng thừa nhận rằng 
việc giải thích đơn giản như vậy g1Úúp người sơ cơ 
dễ lãnh hội hơn. Dưới đây cũng sẽ nói sơ qua về 
cách hiểu phổ biến trong dân gian về dương gian 
và địa ngục. Nếu so sánh với những điều đã nói ở 
phần trên, quý vị sẽ thấy tuy có khác biệt nhưng 
cũng không phải là sai lệch lắm. 
a. Dương gian 

Tức là cõi trần thế mà ta đang sông. Nơi đây, 
loài người được xem là tiến hóa hơn hết trong 
muôn loài. Trong loài người, có rất nhiều hạng, 
kẻ cao, người thấp, kẻ dở người hay, kẻ có tài, 
người bất lực, kẻ có đức, người bất nhân, tùy theo 
duyên nghiệp và nghiệp lành dữ của mỗi người. 
Trong khi dạy đệ tử, đức Phật đã có lần so sánh 
loài người với đám hoa sen trong hồ nước: có thứ 
trắng, có thứ đỏ, có thứ chìm dưới nước, có thứ 
vượt khỏi nước, có thứ ở ngang mặt nước. 


5G 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


Những al đã từng gieo trồng thiện căn thì được 
hưởng sự sang cả, quyền cao chức trọng, được 
kính nể, yêu chuộng, lại có trí tuệ sáng suốt, học 
cao hiểu rộng. Những ai đã từng ăn ở gian tà, 
hiểm ác, thì phải chịu nghèo cực, hèn hạ, ngu 
ngốc, tối tăm. Lại có những người vì chưa từng tu 
tập, chưa làm điều thiện, thì phải làm thân tôi 
tớ, nô lệ. Nhân loại phải chịu cái luật vô hình rất 
công bằng. Luật nhân quả thường được dân gian 
hiểu như là sự phán xử của Trời cao. Ai thuận 
với cái luật ấy thì càng được cao quý, sung sướng 
thanh nhàn. AI đi nghịch với nó thì chịu nguy 
khổ, tai ách. Kẻ hiểu luật tức là hiểu đạo, ham 
học hỏi, tu chỉnh, trau dồi trí thức và đức tánh, 
không bực tức, không hấp tấp, không lười biếng, 
giữ lòng bình tĩnh và tiến tới, nhất là trong việc 
làm lành lánh dữ. Kẻ thông đạo, người hiền đức 
không lấy làm phiền hận về sự khác nhau trong 
xã hội, về sự chẳng đồng giai cấp chốn nhân 
sanh. Bởi sự tạo nghiệp và trí lực chẳng đồng 
nhau, nên kẻ thấp phải dựa người cao, kẻ nhỏ 
phải nương người lớn, kẻ dưới phải phò người 
trên, kẻ tối phải theo người sáng, trò phải kính 
thầy, tớ phải nghe chủ, dân phải kính quan, quan 
phải thờ bực quốc trưởng, con phải theo cha, vợ 


57 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


phải nghe chồng. Trái lại, những bậc thông thái 
hoặc có oai quyền phải trông nom, dìu dắt, tế độ 
những kẻ kém thấp hơn mình, phải cư xử cho 
khoan hồng đại độ, cùng nhau làm cho cuộc đời 
trở nên thuần túy, tiến hóa một cách khoan hòa. 


Trong nhân loại, vì sự chiêu cảm nghiệp lực 
gần giống như nhau, nên người ta thường cùng 
nhau họp thành những xã hội, những tổ chức hợp 
nhau, rồi những kẻ cùng chung tư tưởng, cùng 
chung mục đích, cùng chung ý chí sẽ thường đi 
lại với nhau. Do tương đồng về nghiệp lực, nên kẻ 
tiểu nhân thì ưa kẻ hèn hạ mà không gần người 
quân tử, những kẻ hiền lành thì ưa mến nhau và 
rất lấy làm khó chịu khi phải gặp những kẻ gian 
tà. Chính trong trần thế, con người đã chia ra 
nhiều tầng, nhiều bậc rồi. Những bậc thấp tối, dơ 
bẩn, gian ác, thường bị nạn khổ, hay trốn tránh, 
lo sợ, bất bình, bệnh tật, có khác nào họ sống 
trong cảnh địa ngục ở dương gian. Và những a1 
thong dong hòa nhã, công chánh, nhân từ, không 
lo, không sợ, thường vui vẻ, dường như họ ở trong 
cảnh sung sướng giữa thần tiên, ấy là họ ở thiên 
đường nơi dương thế vậy. 


58 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


b. Âm phủ 

Người ta thường nói rằng “Dương gian âm phủ 
đồng nhất lý”, nghĩa là sống sao thác vậy, sống 
thế nào thác cũng thế ấy. Con người sống ở dương 
gian thế nào, thì thác cũng thế ấy thôi. Nếu ở đời 
một cách thanh bai, thì khi thác linh hồn cũng ở 
cảnh thanh bai, nếu ở đời một cách thô bỉ, thì khi 
thác linh hồn cũng ở trong cảnh trí thô bỉ. 


Tâm trí của kẻ thô trược, hay gây gổ, đưa họ 
đến chung cùng với những linh hồn gây gổ, thô 
trược, ở đó, họ thấy ra toàn là sự đổi bại, độc ác, 
họ làm ra toàn là sự đổi bại, độc ác, thời họ chịu 
lấy sự đồi bại, độc ác là lẽ cố nhiên. Như vậy, đủ 
hiểu miền âm cảnh, nơi địa ngục rồi. Địa ngục là 
nơi tụ hội các linh hồn dơ dáy, tội lỗi nơi trụy lạc, 
sầu lụy của bọn sĩ mê, nơi dồn lại của những tư 
tưởng nặng nề, độc ác, xấu xa. 

Những sự hình phạt ở địa ngục cũng tỷ như 
những giấc chiêm bao có ác mộng, vào những khi 
lòng dạ ta không yên, tâm trí ta không thanh 
thản. Những người thường hay sát sanh hại vật, 
khi nằm mộng thường thấy các việc hung ác hại 
phá rất ghê. Trái lại, những ai ăn ở xứng đáng, 
nghiêm trang, từ hòa, thì giấc ngủ nhẹ nhàng, êm 


59 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


á1, có khi thấy mình lên đến cảnh tiên nữa. Giấc 
ngủ giống như là một cái chết nhỏ, con người ta 
cảm nhạn mọi điều cũng giống như khi hồn lìa 
khỏi xác vậy. 

Âm phủ, theo cách hiểu của dân gian, cũng 
giống như ở trong đời này. Nhưng người sống 
không thể nhận biết được những vong hồn của 
kẻ đã chết, dù họ vẫn ở quanh chúng ta, vì là hai 
cảnh giới khác nhau. Một đàng là sống bằng xác 
thịt hữu hình, một đàng là sống bằng linh hồn vô 
hình. 

Khi con người chết đi, tức là khi cái xác thịt ta 
đã đến lúc hư hao. Linh hồn và thể xác khi ấy 
mới tách rời khỏi nhau. Bấy giờ, con người bước 
sang thế giới âm cảnh. Thế giới âm cảnh ấy cũng 
có sự tổ chức tương tự như dương gian vậy, cũng 
có nhiều tầng bậc, nghĩa là kẻ sống tạo tác các 
việc lành dữ khác nhau thì vong hồn cũng khác 
nhau như vậy, kẻ hiền đi lại với kẻ hiền, kẻ ác 
cùng ở với kẻ ác, các vong hồn cao thấp, lành dữ 
khác nhau, cũng hệt như ở dương trần. 

Trong khi phần đông các hồn vong không biết 
chuyển tư tưởng từ dữ ra lành, người sống cũng 


60 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


có thể giúp họ phần nào tỉnh ngộ. Đó là việc tụng 
kinh, niệm Phật để cầu siêu độ cho người chết. Và 
nhất là trong giờ phút lâm chung, phải cố gắng 
giữ không làm cho người chết khởi tâm giận dữ, 
lo lắng hoặc luyến tiếc. Nên khuyên giải họ chú 
tâm vào việc niệm Phật, và chấp nhận việc từ bỏ 
cõi đời là không thể nào chống lại được, vì là quy 
luật chung của muôn loài, cho nên cũng không 
cần phải lo lắng, băn khoăn cho những người còn 
sống, chỉ nên hết lòng niệm Phật, cầu được vãng 
sanh cõi Phật, hay ít nhất cũng là được sanh về 
cảnh giới lành. 

Hiểu như vậy, khi sống ở dương gian, cũng có 
thể biết trước kiếp sau này. Như người sống nhẹ 
nhàng, thanh thoát, đúng theo đạo lý, thì thế nào 
cũng sẽ sanh về một cảnh an vui thanh thản. Còn 
nếu tánh nết hiểm độc, dữ tợn, làm nhiều điều 
quấy ác, thì chắc chắn sẽ phải thác sanh trong 
những cảnh giới nặng nề khổ sở, như súc sanh, 
ngạ quý, hay thậm chí đọa vào địa ngục. 

Địa ngục là nơi tập trung của những tư tưởng 
độc hiểm, xấu xa, trái với sự tốt lành, nơi quy tụ 
của những kẻ nhiễm các tình dục xấu xa. Vì vậy, 
chúng sanh ở đây biểu hiện thành các hình thể 


61 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


hung ác, bạo tợn, nhìn thấy rất ghê tởm, đáng sợ, 
dị hợm như cầm thú, hoặc nửa giống thú vật, nửa 
giống con người. Họ không che giấu tâm tánh của 
họ được. Người có nết xấu gì cũng đều lộ rõ ra. 
Lộ ra rồi, tự thấy mình nhơ nhuốc, gớm ghê. Mỗi 
một tội lỗi đều tự chiêu cảm lấy một hình phạt 
tương ứng. Hình phạt ấy là do nơi tội lỗi ấy mà 
biểu hiện ra, chứ thật không phải do ai phán xử 
hay áp đặt. Cứ xem hình phạt thì biết vong hồn 
đã phạm những tội gì trên thế gian. 

Đời nay, lắm người gian trá, tranh giành lấn 
lướt nhau, tham lam, xảo quyệt. Khi chết họ 
mang theo tư tưởng và nghiệp quả nặng nề, độc 
địa, nó trì kéo họ xuống sâu, không thể gõ ra được. 
Vì vậy nên họ tự thấy mình sa vào những cảnh 
khổ như bị giòi bọ đục thân, hoặc bị lửa thiêu, bị 
nước ngập, bị nấu dầu, bị ngợp khói, bị núi đè, bị 
thú dữ rượt đuổi, chó cắn, cọp xé, voi dày, ngựa 
đạp; hoặc bị cưa, bị chặt, bị kéo lưỡi v.v... 


Nên nói cho đúng ra, những sự hành phạt ấy 
không phải là có thật, đều là sự chiêu cảm từ 
những tâm địa độc ác, gian trá, những tánh tham 
lam, keo kiệt của chúng sanh khi ở trần gian. 
Nhưng đối với người thọ báo nơi địa ngục, những 
việc đó là thật, nên nó hành hạ làm cho họ đau 
đớn lắm. 


62 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


Lại nói về những chúng sanh được hưởng 
nghiệp lành, theo như trước đã phân rõ các cảnh 
giới chư thiên. Tuy nhiên, nhiều người không học 
hiểu kinh Phật, cũng truyền nhau về sự làm lành 
được quả lành, cho rằng sau khi chết những a1 ăn 
ở hiển lành sẽ được sanh lên cõi Tiên. Cách hiểu 
ấy tuy là không đúng hẳn, nhưng cũng không sai 
khác lắm. 

Bà Annie Besant, soạn giả quyển Sagesse 
Antique,! có phân những cảnh giới lành ra làm 7 
bậc, theo như dưới đây: 

1. Bậc dưới hết là những người khi sống biết 
yêu thương gia đình, làm được những người cha 
hiển, con thảo, vợ khéo, chồng khôn và bạn bè 
trung hậu; cũng có những người kính mộ người 
có tài đức hơn mình, và những người biết ham mê 
theo đường trí thức và đạo nghĩa. Những người 
này hưởng phước không nhiều và không lâu, 
nhưng cũng là một cách thanh thú và một biểu 
hiện ban thưởng của luật linh thiêng. 

2. Bậc kế đó khá hơn là tín đồ các tôn giáo đúng 
đắn, từng lấy lòng thành tín mà tin theo đạo của 
mình và yêu thương vị Chúa tế lập đạo cùng tạo 


ÍÌ Tác phẩm tiếng Pháp, tạm dịch là “Đạo cổ xưa”. 


63 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


nên vạn vật. Ỏ đây, họ trọng đấng cao cả như thế 
nào thì đấng ấy hiện ra thế ấy cho họ; Đấng ấy 
dùng sức linh hoạt mà biến theo sở nguyện và 
lòng thành của kẻ tín đồ. 

3. Bậc trên nữa là những người trung liệt, 
nghĩa dõng, những tay anh hùng, nghĩa hiệp, 
từng xả thân cứu giúp cho nhiều người khác, làm 
lợi ích cho đất nước. Lên đây, cái lòng quảng đại, 
hào hiệp, càng phát ra, họ vừa hưởng sự an lạc 
vừa chờ ngày tái thế để trải thân giúp đời nữa. 

4. Bậc thứ tư là những nhà mỹ thuật kỳ tài, 
những nhà khoa học trứ danh, những bậc văn 
hào xuất chúng, những người học đạo nhiệt 
thành. Ở bậc này, các ngài lại tiếp tục tu dưỡng 
thêm, được sống khoan khoái với sự thành tựu 
của mình và được gần gũi những người giỏi hơn 
mình để học hỏi. 

5. Bậc thứ năm, đã cao lắm rồi, là linh hồn của 
mấy nhà có tư tưởng cao siêu và hạnh kiểm đoan 
chính. Ở đây, các ngài biết thêm chân lý và đạo lý. 

6. Bậc thứ sáu, là những linh hồn cao siêu thoát 
tục, không lụy trần khi ở thế, các ngài nhìn cuộc 


64 


VŨ TRỤ VỚI VẠN VẬT 


đời như cõi trống không, chẳng hề có sự tham 
đấm, lập chí theo đuổi về trí tuệ. 

7. Cao hơn nữa, bậc thứ bảy là chư vị hiền 
thánh, tu chứng. 


Cách hiểu như trên cũng có lợi cho việc khuyến 
thiện, trừ ác, nên vẫn thường được nhiều người 
tin theo. Hơn nữa, nói nôm na như vậy thấy dễ 
hiểu hơn, còn phân biệt các cảnh giới khác nhau 
theo với sức tu tập thiền định, như trong kinh 
Phật nói, thì không phải ai ai cũng hiểu được. 

Nhưng hiểu theo cách ấy thì cũng nên biết 
rằng, cảnh Tiên cũng vẫn phải chịu sự đời đổi. 
Tiên hưởng hết phước phải trở xuống cõi trần, 
vẫn phải luân hồi khổ não, không thể giữ mãi sự 
sung sướng, an nhàn của cảnh tiên. Vậy nên chỉ 
có người tu theo Phật, cầu được đạo giải thoát, 
lấy tâm lượng từ bi hỷ xả mà thương xót hết thảy 
chúng sanh, thì tâm trí mới được mỗi ngày một 
vươn lên thanh thoát cao siêu hơn nữa, không bị 
lôi kéo trở vào thế tục. 


65 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


1. Linh hồn 


Từ xưa đến nay, các dân tộc Á châu vẫn tin 
tưởng vào sự hiện hữu của linh hồn, dù là hàng 
trí thức hay những kẻ thường dân. Nhất là ở Ấn 
Độ và ở Trung Hoa, người ta rất quen thuộc với 
thuyết linh hồn, vì tất cả những tôn giáo, học 
thuyết xuất phát từ đây đều thừa nhận có linh 
hồn, hoặc ít ra là một thực thể tương tự như vậy. 

Vào thời đức Phật Thích-ca ra đời giảng dạy 
về nghiệp quả cho chúng sanh để họ biết bỏ ác 
làm thiện, thì Lão tử ở Trung hoa giảng thuyết 
lẽ Đạo, khuyên người ta nên giữ sinh hoạt thanh 
bạch để gần đạo, để trở nên tỉnh khiết mà hòa 
hiệp làm một với Đạo. Cả hai bậc thánh nhân 
này đều dạy rằng con người không phải chết đi 
là hết, mà những gì chúng ta tạo tác trong cuộc 
sống đều sẽ ảnh hưởng đến một đời sống khác nối 
tiếp theo sau đó. 

Một cách chính xác hơn, đạo Phật dạy rằng sự 
nối tiếp của một đời sống sau khi chết là do nơi 
thần thức của người chết nương theo nghiệp lực 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


mà thọ sanh. Tuy nhiên, từ linh hồn được nhiều 
người, nhất là giới bình dân nhận hiểu, và dùng 
như vậy cũng không sa biệt gì mấy. 

Trước thời đức Phật, ở Ấn Độ đã có những giáo 
thuyết nói về linh hồn rồi. Giáo lý của đạo Bà- 
la-môn nói rằng linh hồn! vẫn tồn tại mãi mãi 
nơi mỗi chúng sanh, từ hạng cầm thú đến nhân 
loại và chư thiên, nó là một phần nhỏ trong cái 
đại linh hồn nguyên thủy, một phần nhỏ của 
linh quang vô cùng vô tận của đức Phạm-thiên.? 
Lúc tạo thiên lập địa, linh hồn tách ra khỏi linh 
quang mà vào trong vật chất, làm cho vật chất 
có sự sống, nhưng về sau chịu ảnh hưởng của vật 
chất, đắm chìm trong vật chất, nó tự buộc chặt 
vào những dây dục tình, khiến cho không trở về 
với linh quang được, không trở lại với đức Phạm- 
thiên được. 

Khi đức Phật thành đạo, ngài chỉ rõ những 
điểm đúng sai của các giáo thuyết trước đó, và 
đưa ra các thuyết nhân duyên, nhân quả, làm 


1 Atma 

Đi Phạm-thiên, tiếng Phạn là Brahma. Kinh Phật cũng 
nói đến Phạm-thiên, nhưng là vị vua của chư thiên cõi trời, 
khác với Phạm-thiên của đạo Bà-la-môn được xem là vị chúa 
tế của vũ trụ. 


67 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


cho việc hiểu ý nghĩa của cuộc sống được trở nên 
rõ ràng hơn, không còn mang tính cách giáo điều 
thuần túy như trước nữa. 

Theo đạo Phật, dù xác thân vật chất này hoại 
rửa, nhưng thần thức vẫn mãi mãi còn, nó theo 
sự lôi cuốn của nghiệp lực mà luân chuyển trong 
chốn luân hồi. Dù là nghiệp thiện hay nghiệp ác, 
cũng đều là nguyên nhân buộc chúng sanh phải 
tái sanh trong luân hồi. Vì thế, nếu không nhờ 
tu tập đạo giải thoát, chúng sanh không bao giờ 
có thể chấm dứt được sự luân chuyển ấy, hay nói 
khác đi là không bao giờ thoát được các nỗi khổ 
sanh, già, bệnh và chết. 


Nói theo một cách khác, cái chết chẳng qua chỉ 
là một phần trong chuỗi dài đời sống trong luân 
hồi, như ngọn đèn đã cạn dầu. Ngọn lửa dù có 
tạm thời mất đi, nhưng cây đèn không mất, và 
chỉ cần châm thêm dầu vào đèn, ngọn lửa sẽ tiếp 
tục cháy sáng trở lại. Ái dục, lòng tham muốn, sự 
luyến tiếc bám víu vào cuộc sống và nghiệp lực 
chính là những yếu tố giống như lượng dầu được 
châm thêm vào đèn, tạo nên một đời sống mới. Vì 
vậy, bậc tu hành chứng ngộ trước hết phải chấm 


68 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


dứt tất cả những yếu tố ấy. Khi không còn tham 
muốn, không còn tạo nghiệp, tâm thức sẽ trở nên 
sáng suốt, thoát khỏi mọi sự ràng buộc, và không 
còn bị lôi kéo thọ sanh trong cõi luân hồi nữa, 
cũng như đèn không được thêm dầu, phải vĩnh 
viễn tắt đi. 

Thánh thơi thay những tâm hồn đã giải thoát, 
những tâm hồn tỉnh khiết, thanh bai. Một phen 
đã qua biển khổ, trông lại thì nước đục lờ; một 
phen đã lướt tới đỉnh cao, xem lại thấy thế sự đầy 
dơ nhớp. Nhưng muốn được vậy, phải trải qua 
biết bao công trình tu tập, đức hạnh đắp bôi, biết 
bao kiếp luân chuyển trong lục đạo! Vì vậy, người 
tu tập không lúc nào được mềm lòng nản chí, mà 
phải luôn thấu rõ chân lý mình đang noi theo, 
nhất quyết có một ngày phải đạt được. Bởi vì, 
xét cho cùng, chư Phật và Bồ-tát trước khi chứng 
đắc đạo quả, có a1 lại không đã từng lăn lộn trong 
chốn luân hồi? 


2. Luân hồi 


Trong đạo Phật, thuyết luân hồi có thể xem là 
một điều cơ bản, và gắn bó không thể tách rời với 
thuyết nhân quả, hay nghiệp báo. 


69 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Ở Đông phương, người ta rất quen thuộc với 
thuyết luân hồi, nhưng cách hiểu phổ biến không 
phải bao giờ cũng hoàn toàn đúng với giáo lý nhà 
Phật: 

Theo cách hiểu đơn giản và thông thường nhất, 
người ta cho rằng con người chết đi rồi thì linh 
hồn không bị chết theo thể xác, mà sẽ đi đầu 
thai trỏ lại để bắt đầu một đời sống mới. Nhưng 
thường thì người ta không hiểu được một cách rõ 
ràng và đúng đắn những nguyên nhân chi phối 
sự tái sanh của một chúng sanh. 

Theo Phật giáo, chính ái dục là nguyên nhân 
kéo dài đời sống trong chốn luân hồi. Khi một 
chúng sanh chết đi, chỉ là sự hoại rửa của xác 
thân vật chất. Tâm thức của chúng sanh ấy vẫn 
còn chất chứa tất cả những gì mà đời sống trước 
đây đã trải qua. Và sự tham muốn một đời sống 
mới thúc đẩy quá trình tái sanh trong luân hồi. 
Việc một chúng sanh tái sanh về cảnh giới nào 
hoặc sẽ thọ nhận một đời sống như thế nào là tùy 
thuộc vào nghiệp lực lành hay dữ đã tạo ra từ 
trước, vốn được ghi nhận đầy đủ trong tâm thức 
của mỗi chúng sanh.! 


1 Phần ghi chứa những nghiệp đã tạo tác được gọi là 


70 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


Nhiều người không hiểu đúng như trên, nhưng 
vẫn tin vào thuyết luân hồi một cách đơn giản. 
Và họ có thể nhờ nơi lòng tin ấy mà lánh dữ làm 
lành. Họ tin rằng số mạng hiện thời là do ở việc 
làm đời trước, và số mạng đời sau sẽ do nơi việc 
làm đời này. Tin như vậy, họ không dám ở ác, 
vì sợ đời sau sẽ phải nghèo khổ, thấp hèn, hoặc 
bệnh hoạn, xấu xí, ngu dại, chết yếu... Và họ cố 
sức làm lành để đời sau sẽ được giàu có, cao sang, 
được mạnh khỏe, tốt lành, khôn ngoan, trường 
thọ... Trong khi cư xử hiền hậu, từ trí tưởng, lời 
nói cho đến việc làm, họ đều giữ theo nhân đức, 
công bình. Họ được sự thoải mái trong tâm, yên 
ổn trong trí, vì nghĩ rằng thế nào đời sau mình 
cũng vui hưởng sự phúc hậu nhờ công quả đã gom 
góp, vun trồng. Và chỉ cần nghĩ như vậy, làm như 
vậy, cho dù rất đơn giản, họ cũng đã gần gũi với 
đạo biết bao nhiêu! Ngược lại, có biết bao nhiêu 
người có thể luận thuyết thao thao bất tuyệt, biện 
luận chia chẻ đến từng sự việc chi ly để tranh cãi 
về thuyết luân hồi, nhưng thực sự chẳng bắt tay 
làm được điều lành nào cả. Than ôi, những kẻ ấy 
vẫn tưởng mình là người hiểu đạo, thường khinh 


Tạng thức, nghĩa là “thức chứa đựng”, gọi theo tiếng Phạn là 
A-lai-da thức. 


Z1 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


chê những người quê mùa không hiểu đúng lý lẽ, 
nhưng rốt cùng khi nghiệp quả đến, họ mới biết 
rằng việc nói suông chẳng bao giờ mang lại cho 
họ những điều tốt đẹp mai sau. 


Thuyết luân hồi vốn có từ rất xa xưa, trước cả 
khi đức Phật ra đời, chỉ có điều là trước đó người 
ta không hiểu được đầy đủ về việc tái sanh qua 
một đời sống khác. Như đạo Bà-la-môn vẫn dạy 
rằng linh hồn con người đã từng đầu thai cả ngàn 
cả muôn lần khác nhau, thấp hoặc cao, khổ hay 
sướng, trong chốn nhân loại, chư thiên, hoặc có 
khi là giữa loài súc sanh hay sa vào địa ngục. 

Trước thời đức Phật đản sanh, xã hội Ấn Độ cổ 
xưa chia ra làm bốn giai cấp chính là Bà-la-môn, 
Sát-đế-ly, Phệ-xá và Thủ-đà-la. Những người 
biết tu theo đạo giáo,! chuyên lo việc giảng truyền 
đạo lý cho mọi người và bản thân tu trì Phạm 
hạnh,? được xếp vào giai cấp Bà-la-môn và được 
xem là cao quý nhất. Kế đến là giai cấp Sát-đế-]y, 
bao gồm các hàng vua quan, những kẻ đang nắm 
quyền điều hành xã hội. Thấp hơn nữa, và cũng 


1 Bấy giờ là đạo Bà-la-môn. 
Si Phạm hạnh tức là hạnh thanh tịnh, dứt bỏ sự dâm 
dục. 


72 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


đông đảo hơn, là giai cấp Phệ-xá, bao gồm hết 
thảy các thành phần trung lưu, trưởng giả, giới 
thương nhân... trong xã hội. Và cuối cùng là gia 
cấp Thủ-đà-la, bao gồm những người làm nghề 
công nghiệp, nông nghiệp... cho đến những người 
nghèo khổ. Ngoài bốn giai cấp ấy ra, còn có một 
hạng thấp hèn hơn nữa, gồm những người làm 
những nghề hạ tiện như hốt phân, quét rác, hoặc 
tôi tớ... Những người này được xem như không 
thuộc về giai cấp nào cả, nên bị khinh miệt, và 
không được quyền tiếp xúc, giao du với những 
người thuộc bốn gia1 cấp nói trên. 

Ngay trong bốn giai cấp, người ta cũng phân 
biệt đối xử. Người thuộc giai cấp thấp hơn phải 
biết kính trọng và không được giao tiếp ngang 
hàng với người ở gial cấp trên mình. 

Từ khi Phật thành đạo và truyền bá đạo Phật 
ra toàn cõi Ấn Độ, ngài dạy lấy lòng đại từ đại 
bi mà cứu độ muôn loài, không phân biệt giai 
cấp, chủng tộc. Ngài dạy rằng, con người hơn 
kém nhau là do nơi những việc tốt hay xấu mà 
họ làm, chứ không phải do nơi gia1 cấp, chủng tộc 
mà họ sanh ra trong đó. Phật đã thu nhận vào 
hàng môn đệ của ngài cả những người hạ tiện, 


73 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


thấp hèn nhất, miễn là họ chân thành phát tâm 
tu tập. Và thực tế là những người này có khi được 
chứng đắc thánh quả ngay trong một thời gian 
rất ngắn, nhờ vào lòng chân thành và ý chí quyết 
tâm tu tập của họ. 

Thuyết luân hồi và nghiệp quả được đức Phật 
chú trọng giảng giải rất nhiều cho hàng môn đệ. 
Vì những thuyết này giúp cho người ta biết lánh 
dữ làm lành, ăn ở từ bi và bố thí chẳng tiếc thân 
mạng. Đức Phật thường thuật lại những chuyện 
tiền thân của chính ngài trong những đời trước, 
dù có khi làm chim, làm thú, làm người, có khi 
làm dân, có khi làm quan, làm vua... Nhưng Ở 
hoàn cảnh nào ngài cũng theo sự công chánh, 
hiền lương, bố thí cho chúng sanh bằng tiền của, 
bằng lời lành, bằng vật chất, bằng tinh thần, 
thậm chí bằng chính thân mạng của mình nữa. 

Đức Phật không những nhớ biết tiền thân của 
ngài mà thôi, ngài lại cũng thấu rõ các đời trước 
của chúng sanh nữa. Có lần, một vị tăng nhỏ 
nhập đạo chỉ trong bảy ngày thì chứng quả A-la- 
hán, Phật liền kể cho đại chúng biết rằng thuở 
xưa vị tăng ấy là một kẻ chăn bò, nhờ cúng sữa 
cho một vị tăng, nên các đời sau đều được hưởng 


74 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


phước báu, và có một đời người làm vua. Phật 
cũng thuật lại nhiều chuyện tích nhắc đến đức 
hạnh của ngài A-nan, ngài Xá-ly-phất và ngài 
Mục-kiền-liên. Ngài cũng thuật lại những tội ngỗ 
nghịch trước đây của Đề-bà-đạt-đa. Những hiểu 
biết cặn kẽ của ngài về các đời quá khứ đã giúp 
cho mọi người được hiểu rõ và tin nhận thuyết 
nhân quả, nghiệp báo. 

Thuyết luân hồi cũng là một động lực có sức 
thuyết phục người ta vui sống trong những cảnh 
khó khăn khổ nhọc, vì họ vững tin ở ngày sau sẽ 
được hưởng những phước báu đã tạo ra ở đời này. 
Và họ cũng không đem lòng oán hận ai, vì tự biết 
những quả xấu ngày nay đang lãnh chịu chính là 
do việc làm của mình từ đời trước, không phải do 
ai áp đặt trừng phạt mình cả. 

Những ai đã hiểu rõ thuyết luân hổi, có thể 
hiểu được ý nghĩa chân thật của cuộc sống. Một 
nhà sư Cao Miên! có giải thích như thế này: “Khi 
thân người ta chết đi rồi, tất cả đều tan rã, dầu 
cho đức lành, tánh xấu, nghiệp quả về sau cũng 
không ở lại trong đó được. Những món về vật 
chất thì dần dần tan rã ra mà trở về với thế giới 


1 Tên gọi vào thời tác giả, ngày nay là Kam-pu-chia. 


75 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


vật chất. Những phần thuộc về thần thức, trí tuệ 
thì tiếp tục đi tìm một hình thể khác để thọ sanh 
đời sống mới.” 


3. Nghiệp quả 


Ai chưa hiểu luật này, thật khó mà yên tâm với 
những cuộc thành bại trong vạn vật, với những 
sự nên hư, may rủi, họa phúc xảy đến cho mình. 

Nghiệp, tiếng phạn là Karma, là một quy luật 
tự nhiên buộc mọi điều chúng sanh làm ra đều 
phải dẫn đến một kết quả nhất định về sau. Theo 
Phật giáo, những kết quả này được dẫn đến sớm 
hay muộn, lành hay dữ đều do nơi tính chất việc 
làm của chúng sanh. Vì mỗi việc làm của chúng 
sanh đều được ghi nhận trong tâm thức, nên 
nghiệp lành hay dữ cũng tùy thuộc vào tâm địa 
khi hành động nữa. Có người làm việc tưởng như 
tốt, nhưng với tâm địa xấu xa che giấu bên trong, 
dù không a1 biết nhưng rồi cũng sẽ phải chịu ác 
nghiệp. Lại có những việc làm tưởng như chẳng 
giúp ích gì được nhiều cho ai, nhưng nhờ nơi tâm 
địa tốt đẹp, chân thành, nên sẽ được phước báu 
rất lớn. Như vào thời đức Phật, có bà già nghèo 
khổ, chỉ cúng Phật một đèn dầu, mà tâm chân 


76 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


thành của bà khiến cho ngọn đèn cháy mãi, đến 
các vị đại đệ tử của Phật dùng đến thần thông 
cũng không sao thổi tắt được. Đức Phật thấu rõ 
tâm chân thành của bà, nhân đó đã thọ ký cho bà 
về sau sẽ thành Phật. Như vậy, việc làm tuy nhỏ 
mà tâm địa lớn cũng có thể dẫn đến phước báo 
khôn lường. 

Những nghiệp lành dữ của mỗi chúng sanh 
cũng có sự tương tác với nhau. Lễ tự nhiên là 
chẳng mấy ai lại chỉ làm toàn những việc ác, hoặc 
chỉ thuần những việc lành. Người ác đến đâu, 
cũng có lúc động tâm làm việc thiện. Lại người 
hiền hậu đến đâu, cũng có lúc ngã lòng theo sự 
tham dục hay lòng sân hận mà làm việc xấu. Vì 
vậy, nghiệp báo của mỗi chúng sanh là một sự 
kết hợp phức tạp nhiều nhân tố, nhưng có thể 
nói chắc chắn một điều là quy luật ấy hoàn toàn 
khách quan, công bằng, không chịu sự tác động, 
chi phối của bất cứ một quyền lực siêu nhiên nào. 
Và cách tốt nhất để tác động vào nghiệp báo là cố 
gắng làm những việc lành để chắc chắn sẽ được 
hưởng quả tốt về sau. 

Ngoài ra, nghiệp báo cũng còn có thể chia 
ra thành những nghiệp riêng của mỗi cá thể 


ti 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


và nghiệp chung của cả cộng đồng, gọi là cộng 
nghiệp. Khi hạn hán gây đói khổ, chết chóc ở cả 
một vùng, thì đó là cộng nghiệp cho dân cư cả 
vùng đó, và nếu có cá nhân nào may mắn được 
thoát ra, hoặc có thể tổn tại được qua cơn nguy 
khổ, thì đó là nhờ nơi những nhân lành đã tạo ra 
từ đời trước vậy. 

Vì tính chất phức tạp cũng như sự chi phối 
bởi thời gian, nên đôi khi người ta khó lòng hiểu 
thấu được về nghiệp quả. Có những kẻ chỉ thấy 
làm toàn việc ác, tánh tình lại thâm độc, hiểm ác, 
nhưng làm việc gì cũng được thuận lợi, dễ dàng, 
và vui hưởng cảnh giàu sang phú quý. Ngược lại, 
có những người suốt đời làm việc thiện, tánh tình 
hiền hậu nhu hòa, ai gặp qua một lần cũng đem 
lòng quý mến, nhưng lại phải chịu cảnh khổ sở 
dai dẳng cho đến cuối đời, có khi cơm chẳng đủ no, 
áo không đủ mặc. Khi tận mắt nhìn thấy những 
điều tưởng như nghịch lý này, những ai không 
tin vào thuyết luân hồi sẽ lấy làm khó hiểu và 
rất dễ mất niềm tin vào thuyết nhân quả. Bởi 
vậy, hai thuyết này, cũng như một niềm tin vào 
sự tồn tại của linh hồn! sau khi chết, là những lý 


1 Phật giáo gọi đây là tâm thức, thần thức. 


78 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


thuyết gắn bó nhau không thể tách rời. Nhờ sự 
hiểu biết toàn diện về những thuyết ấy, chúng ta 
mới có thể hiểu và lý giải được những bất hợp lý 
như trên. Kẻ làm ác mà được hưởng lạc trong dời 
này, là nhờ những nhân lành từ đời trước. Nhưng 
hãy đợi đấy, những việc ác của hôm nay chắc 
chắn sẽ phải trả giá vào ngày mai đó thôi. Ngược 
lại, người làm việc thiện mà phải khổ nhọc, khó 
khăn, ấy là do những việc không tốt đã làm từ 
trước. Đã biết vậy thì nay lại cáng phải gắng sức 
làm thiện nhiều hơn, chắc chắn đời sau sẽ được 
đền đáp vậy. 

Lại nữa, cũng nên biết rằng mọi việc làm của 
chúng sanh lại cũng đều dẫn đến một kết quả tức 
thì nhất định. Như kẻ làm việc ấm muội, trong 
lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, đến miếng ăn 
giấc ngũ cũng không thể yên ổn. Hoặc kẻ nóng 
nảy sân hận, khi giận người thì trong lòng nóng 
nảy, tức tối, chẳng còn thiết gì đến những thú vui 
chung quanh. Đó cũng chính là những sự chiêu 
cảm tức thì mà họ phải chịu. Chúng ta ta chưa 
từng thấy ai trong lúc tức giận mà có thể vui cười 
thoải mái... Và tâm trạng vui vẻ thoải mái thì 
bao giờ cũng là một tâm trạng dễ chịu chỉ dành 


79 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


cho những kẻ làm lành. Người làm được một việc 
thiện, dù có bị tổn hại về vật chất, mà trong tâm 
tự nhiên thấy an ổn, vui vẻ. Sự an ổn, vui vẻ 
chính là quả lành mà họ được gặt hái ngay khi 
ấy. Và tâm trạng thanh thản này, mỗi người chỉ 
có thể tự cảm nhận khi bắt tay vào làm một việc 
thiện nào đó, như giúp đỡ người khác, bố thí cho 
kẻ nghèo... Nếu kẻ chưa từng biết làm việc thiện, 
dù có nghe người khác mô tả như thế nào cũng 
không sao hiểu hết được. 

Lý thuyết nghiệp quả của đạo Phật rất vững 
vàng, rất khoa học. Nó lý giải được một cách bao 
quát mọi sự việc tốt xấu mà mỗi chúng sanh phải 
gánh chịu. Và nó cũng là một lý thuyết thể hiện 
sự công bằng tuyệt đối, không thể có sự thiên vị, 
vì cũng chẳng có một bậc quyền thế cầm cân nảy 
mực nào để có thể tác động vào nghiệp quả cả. Bởi 
vậy, mỗi người đều có được cái quyền tối cao là tự 
phán xét lấy chính mình. Mà luận việc tốt xấu, 
thì ai có thể hiểu rõ mình hơn chính bản thân 
mình kia chứ? Có nhiều trường hợp người làm 
việc xấu, dù khéo che giấu chẳng ai biết được, 
nhưng rồi trong giấc ngủ mê, hoặc khi say rượu 
lại tự mình nói ra. Ấy là vì tuy che giấu được tất 


S0 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


cả mọi người, nhưng không thể che giấu chính 
mình vậy. 

Khi tự mình đã hiểu về luật nhân quả, thì 
chúng ta không còn muốn cầu khẩn nơi các đấng 
thần linh hay bất cứ ai khác để cho cuộc đời của 
mình được tốt đẹp hơn. Ngược lại, chúng ta phải 
tự phấn đấu xây dựng cho chính mình, bỏ điều 
ác, làm điều lành, vì đó là cách tốt nhất và chắc 
chắn nhất để chúng ta có thể có được một cuộc 
sống tốt hơn về sau. 

Hiểu luật nhân quả, chúng ta thấy tự tin vào 
chính mình nhiều hơn, và có thể dẹp bỏ được tính 
ở lại vào người khác. Vì chúng ta hiểu được rằng, 
nhận sự giúp đở của người khác cũng là một hình 
thức vay nợ, nhất thiết rồi cũng phải trả trong 
tương lai. Và nếu chúng ta không muốn làm một 
mn vay nợ quá nhiều, thì chúng ta phải tự lực xây 
dựng hoàn thiện cuộc sống của chính mình mà 
thôi. 

Trong kinh Pháp cú,! đức Phật dạy rằng: “Dù 
rằng ngươi chạy lên trời cao, ẩn dưới biển sâu, 
trốn trong núi thắm, không có nơi nào mà ngươi 
tránh khỏi được cái quả báo ghê gớm do tội ác của 
ngươlI. ` 
1 Dhammapada 


S1 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Như vậy, dù người có khôn ngoan tài trí đến 
đâu mà dùng sự khôn ngoan tài trí của mình 
để làm việc xấu, người ấy cũng có thể gọi là ngu 
muội, vì không thấy trước được những quả báo 
chê gớm mà mình sẽ phải gánh chịu. Và người 
ngu si đến đâu mà biết tỉnh ngộ làm được một 
việc lành, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng có thể xem 
là khôn ngoan, bởi vì đã biết chọn đúng cách để 
có được một cuộc sống tốt đẹp hơn về sau. 

Nghiệp lành nghiệp dữ của mỗi chúng sanh, 
tuy là thiên hình vạn trạng, nhưng sự phát khởi 
không ra ngoài ba việc là thân, miệng và ý. 

Thân là thân mạng vật chất này của chúng 
sanh, dùng chính nó mà làm các việc tốt xấu, 
tạo các nghiệp lành dữ. Bởi vì thân chúng sanh 
vừa là phương tiện tạo nghiệp, lại cũng là chỗ 
thọ nghiệp, nên thật là quan trọng lắm. Những 
sướng khổ ở đời, phần lớn cũng do thân cảm nhận. 
Thân có mê đắm, có thích thú, thì mới dẫn đến 
làm những điều sằng bậy để mong được hưởng 
lấy những điều khoái lạc. Ngược lại, nếu muốn 
làm việc lành thì thân ta lại là một phương tiện 
rất tốt. Giả sử như ta có ý muốn làm việc lành, 
mà không có được một thân thể trọn vẹn, khỏe 


82 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


mạnh, thì cũng khó lòng mà thực hiện ý nguyện. 
Bởi vậy, người tu tập nhiều khi phải biết chú ý 
chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình để có 
đủ sức mà chuyên cần tu tập, như vậy mới thật 
sự là khôn ngoan chứ không phải là vị kỷ như 
nhiều người lầm tưởng. Ngược lại, những kẻ tự 
hành khổ lấy thân, không phải là cách tốt để đạt 
đến chỗ giải thoát, mà chung quy chỉ là chuyện 
vô ích, có hại cho việc tu tập mà thôi. 

Nghiệp do thân gây ra có ba nghiệp là: giết hại, 
trộm cướp và tà dâm.! Giữ được ba việc ấy không 
phạm vào tức là đã giữ thân nghiệp được trong 
sạch vậy. 

Nghiệp do miệng gây ra có bốn nghiệp là: nói 
dối, nói lời khiêu dâm, nói đâm thọc, và nói lời 
độc ác. Những nghiệp ác này đều làm tổn hại 
đến người khác, nên phải cẩn thận chớ nên phạm 
vào. Lại nữa, miệng người như con dao bén hai 
lưỡi, nếu không khéo giữ, chỉ một lời nói cũng có 
thể giết chết người khác, nhưng ngược lại cũng 
có thể hại mất mạng mình. Điều tốt nhất là phải 
nói lời thành thật, lời ôn hòa, lời có ích cho người 
1 Đối với người xuất gia, phải dứt hẳn sự dâm dục. Còn 


người tại gia thì không được cùng hành dâm với người không 
phải là vợ hoặc chồng mình, vì như thế tức là tà dâm. 


85 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


khác. Người biết giữ gìn khẩu nghiệp, là đã hạn 
chế được rất nhiều ác báo cho đời sau rồi vậy. 

Trong cuốn Quy nguyên trực chỉ! có dạy rằng: 
“Nghiệp do thân gây ra tuy đáng sợ, nhưng không 
bằng nghiệp do miệng gây ra. Vì sao vậy? Thân 
muốn làm điều ác đều có khó khăn, không gặp 
lúc thuận tiện, hoặc bị người khác cản trở, đều 
không thể làm được. Nhưng miệng muốn nói lời 
ác, không ai có thể ngăn kịp. Hơn thế nữa, một 
lời khen người khác, có thể làm người ấy được 
tiếng thơm trọn đời, còn để lại cho con cháu. Một 
lời phi báng người khác, có thể làm cho người ta 
thân bại danh liệt, còn di hại đến cháu con. Xét 
như vậy thì biết nghiệp của miệng gây ra tai hại 
biết dường nào?” 

Cẩn thận về lời nói là một đức tính tốt. Những 
ai muốn làm nên sự nghiệp, muốn được mọi người 
kính phục, đều phải giữ lấy cái đức ấy trước hết. 
Đức Khổng Tử có dạy rằng “Phải lúc nói mà 
không nói, có khi hại mất một người. Chẳng phải 
lúc nói mà nói, thì lời nói mất đi vô ích. Kẻ trí 
không để mất một người, cũng không để mất một 
lời nói”. 

1 Quy nguyên trực chỉ (É‡ Z #38), bộ sách sưu tập lời 


dạy của nhiều vị danh đức, bằng chữ Hán, đã có dịch sang 
tiếng Việt. 


S4 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


Nghiệp ở thân cũng đi theo với nghiệp ở miệng. 
Nhiều khi lời nói trở thành nguyên nhân của 
việc tạo nghiệp bằng thân. Khi người ta nói chơi 
những chuyện khêu gợi về tình dục, vẫn tưởng 
chỉ nói cho vui, cho có chuyện nói mà nói. Ngờ 
đâu lời nói ấy lại có thể có ảnh hưởng đến tâm trí, 
lại có sức xúi giục kẻ ấy làm điều xằng bậy. Vậy 
nên phải hết sức thận trọng lời nói, phải thốt ra 
những lời nhân hậu, êm ái, phải đạo, và thường 
khuyên dạy những kẻ ăn nói vụng về. Những bậc 
trí giả, khôn ngoan, hiền đức phần đông đều nhờ 
hấp thụ được sự giáo dục ở gia đình qua những 
lời dạy dỗ của cha mẹ, ông bà. 


Nghiệp do ý gây ra lại còn quan trọng, đáng 
sợ hơn cả nghiệp của thân và miệng. Có ba cái 
nghiệp của ý bao trùm tất cả các ác nghiệp mà 
người ta phạm vào. Đó là tham lam, sân hận 
và si mê. Nếu như không phạm vào ba nghiệp 
này, chúng sanh không do đâu mà tạo thành ác 
nghiệp được. 

Những ác nghiệp mà chúng sanh phạm vào, 
xét cho cùng không ra ngoài các nghiệp của ý. 
Như thân làm điều ác, miệng nói lời ác, thảy đều 
phải xuất phát từ ý suy nghĩ điều ác. Như tâm ý 
trong sạch không vướng vào điều ác, thì thân và 
miệng không thể do đâu mà tạo thành ác nghiệp. 


Sð 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Mặt khác, khi thân làm điều ác hoặc miệng nói 
lời ác, người khác đều có thể nhìn hoặc nghe biết, 
do đó mà người tạo nghiệp ít nhiều đều phải có 
sự e dè, hổ thẹn. Nhưng khi ý suy nghĩ điều ác, 
dù là người ngồi kế bên cũng khó lòng biết được. 
Bởi vậy, có câu rằng: 

Dò sông dò biển dễ dò, 
Nào ai lấy thước mà đo lòng người. 

Tâm ý suy nghĩ điều ác, người khác đã khó lòng 
biết được để can ngăn, mà tự thân người ấy cũng 
rất khó lòng từ bỏ. Bởi nó ăn sâu trong suy nghĩ 
lâu ngày sẽ trở thành tập quán, thành thói quen, 
dù có muốn từ bỏ mà không đủ ý chí, nghị lực thì 
cũng không bỏ được. 

Ba nghiệp ác của thân (sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm), bốn nghiệp ác của miệng (nói dối, nói lời 
khiêu dâm, nói đâm thọc, và nói lời độc ác), cùng 
với ba nghiệp ác của ý (tham, sân, s1), hợp lại gọi 
chung là Thập ác. Tránh được mười điều ấy mà 
làm ngược lại, thì trở thành mười điều lành gọi 
là Thập Thiện. 


Trong khi dùng thân, miệng và ý để tạo tác các 
nghiệp lành dữ, thì tâm ý vẫn đóng vai trò quyết 
định hơn hết. Kinh Pháp Cú dạy rằng: 


86 


NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 


Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo. 


Bởi vậy, có lắm khi sự lành dữ, tốt xấu không 
thể do nơi thân và miệng mà phán đoán được. Như 
một doanh nghiệp kia làm việc từ thiện, mang 
tiền của ủng hộ, giúp đỡ trong xã hội, nhưng tâm 
ý thực ra chỉ nhắm đến việc cổ động, quảng cáo 
cho sự kinh doanh của mình, để rồi nhờ đó mà 
thu lợi lại gấp năm gấp bảy số tiền đã bỏ ra. Việc 
làm như vậy, tuy không phải là ác nghiệp, nhưng 
về mặt phước báu thì kém xa những a1 làm việc 
thiện, dù nhỏ nhặt nhưng với ý chân thành. 

Trong các kinh điển Phật giáo, lý thuyết về 
nghiệp quả chiếm một phần quan trọng. Không 
dựa trên nền tảng ấy, thật khó mà có thể khuyên 
người ta bỏ ác làm lành. Ở phương Đông, đa phần 
người ta tin theo luật nhân quả, dù là những 
người bình dân không học hiểu được nhiều, cũng 
chỉ dốc một lòng tin tưởng rất đơn giản là “Ở 
hiền gặp lành, gieo gió gặt bão.” Mà chung quy, 
có luận thuyết cho nhiều đến đâu, cũng không ra 
ngoài cái lẽ đơn giản ấy vậy. 


87 


TỨ DIỆU ĐẾ 


PHÁP MÔN GIẢI THOÁT 


Trong các giáo lý của đạo Phật, có thể xem 
Tứ diệu đế, hay Tứ đế, là giáo lý căn bản nhất. 
Chính vì vậy, lần thuyết pháp đầu tiên của đức 
Phật chính là thuyết dạy về Tứ diệu đế cho nhóm 
năm người của ông Kiều-trần-như tại vườn Lộc 
Uyển, ở thành Ba-la-nại.! Về sau, dù ngài tiếp 
tục giảng thuyết rất nhiều kinh điển khác, nhưng 
chưa từng xem nhẹ lý Tứ đế. Đức Phật thường 
dạy rằng, giáo lý Tứ đế chính là cội nguồn của 
mọi pháp môn giải thoát. Và cho dù người ta có 
chọn tu theo bất cứ pháp môn nào, cũng không 
thể đi ngược lại với lý Tứ đế. 


Bởi vì theo đúng như tên gọi, Tứ diệu đế? chính 
là bốn chân lý vi diệu, bốn sự thật mà không ai 
có thể chối bỏ hoặc hiểu khác đi được. Bốn chân 
lý hiển nhiên ấy, người đời ai ai cũng có thể nhìn 
thấy, cũng có thể biết được, nhưng do sự tham 
1 Beùnereøs 
2 Tứ diệu đế (y94‡#): Bốn sự thật, bốn chân lý vi diệu. 


Chú ý chữ đế (‡#), là sự thật, chân lý; không phải chữ đế (#) 
là đế vương. 


TỨ DIỆU ĐẾ 


đắm, mê muội, họ chưa bao giờ nhận rõ được 
chúng để có thể tìm đến giải thoát. Chính đức 
Phật là người đầu tiên nhận rõ và truyền dạy lại 
bốn chân lý này cho chúng ta. 


Bốn chân lý ấy là: sự khổ não, nguồn gốc của 
sự khổ não, sự diệt trừ được khổ não, và phương 
thức, con đường để diệt trừ khổ não, đạt được giải 
thoát.! Hiểu rõ được Tứ diệu đế, con người có thể 
vượt qua được khổ não tiến đến giải thoát, lại còn 
có thể cứu độ cho vô số người khác nữa. 

Khi đức Phật trải qua sáu năm khổ hạnh tu 
trì trong chốn rừng sâu mà không đạt được giải 
thoát, ấy là vì lúc đó ngài chưa hành trì theo Tứ 
diệu đế. Và dù cho ngài có tiếp tục tu như thế đến 
hết cuộc đời, chắc chắn cũng không thể đạt thành 
chánh quả. Chỉ đến khi ngài đến dưới cội cây bồ- 
đề ở rừng Già-đa xứ Ưu-lầu-tần-loa, nhập vào 
đại định và chứng đắc lý Tứ diệu đế. Từ đó ngài 
mới có thể quán chiếu cho đến khi giác ngộ hoàn 
toàn và thành Phật Thế Tôn. 

Khi ngài quyết định truyền bá đạo đạo pháp 
mà mình đã chứng ngộ để cứu độ chúng sanh, 
ngài đã nghĩ đến việc chọn lựa những giáo lý nào 


ÍÌ Tức là Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. 


89 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


thích hợp nhất với căn cơ của đa số chúng sanh 
lúc bấy giờ, và ngài đã chọn pháp Tứ đế để giảng 
dạy trước hết. 

Trong khi giảng pháp Tứ đế, đức Phật đã chỉ 
rõ rằng, tất cả chúng sanh đều có thể đạt được 
giải thoát, chứng đắc Niết-bàn an lạc, nhưng họ 
vẫn cứ chìm đắm mãi trong việc tạo khổ và chịu 
khổ, là do nơi sự mê tối mà ra. Và sự mê tối ấy 
thể hiện ở chỗ là họ không biết, không hiểu lý Tứ 
đế. Thấu rõ được lý Tứ đế thì tâm trí sẽ được sáng 
suốt, và thực hành theo Tứ đế thì sẽ dứt tuyệt 
khổ não. 


Bốn chân lý này có thể được trình bày vắn tắt 
như dưới đây: 

1. Khổ đế: Cuộc đời vốn dĩ là khổ. Từ khi sanh 
ra, lớn lên cho đến chết đi, con người sống triền 
miên trong sự khổ. Nhưng họ không tự biết điều 
đó. Khi đói khát được ăn uống, họ lấy sự no đủ 
lúc ấy làm khoái lạc, làm sung sướng, mà quên 
mất rằng đó chẳng qua là sự thay đổi trong phút 
chốc mà thôi. Sanh ra là khổ, không tránh khỏi 
cái già là khổ, bệnh tật là khổ, không tránh được 
sự chết là khổ, mong muốn điều gì không được 
thỏa ý là khổ, phải gặp gỡ những người mình 


90 


TỨ DIỆU ĐẾ 


oán ghét là khổ, phải xa cách những người mình 
yêu thương là khổ... Cuộc đời là một chuỗi dài 
những nỗi khổ như thế, tả không thể hết. Vậy 
mà có ai dám dứt bỏ nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con 
ngoan để ra đi tu hành cầu đạo giải thoát, người 
đời lại không hiểu nổi chí khí cao cả ấy mà cho 
là chuyện lạ lùng. Họ có biết đâu, những gì mà 
người đời cho là khoái lạc, là sung sướng, thảy 
đều chỉ là tạm bợ, và là nguyên nhân của sự khổ 
đó mà thôi. Nhận rõ được bản chất khổ não của 
cuộc đời, chính là động lực căn bản giúp người ta 
phát khởi được tâm nhàm chán thế tục mà cầu 
đạo giải thoát. 

2. Tập đế: Sự khổ vốn dĩ có nguyên nhân của 
nó. Con người do nơi tâm tham lam, ái luyến mà 
tạo nên nghiệp quả, lại để thần thức ngu mê bị 
dẫn dắt theo nghiệp lực mà luân chuyển thọ sanh 
trong chốn luân hồi. Có sanh tử tất phải có các 
sự khổ khác đeo bám theo, triển miên không dứt. 
Nên nói nguyên nhân của khổ não chính là sự mê 
tối,! lại dẫn đến các tâm tham lam, sân hận và 
si mê.? Ví dụ như, chúng ta có thể dễ dàng nhận 
1 Trong kinh Phật gọi đây là Vô minh (#&#), nghĩa là 
không được soi sáng. 

2 Kinh Phật gọi ba điều này là Tam độc: Tham, sân, 


91 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


ra lòng tham muốn là nguyên nhân của sự khổ. 
Nếu người không tham muốn thì không có động 
lực để chạy theo biết bao nhiêu sự khó nhọc ở đời, 
lại cũng không phải buôn đau khổ sở khi ý muốn 
của mình không đạt được. Người càng tham đắm 
vào chỗ nhục dục, khoái lạc, lại càng phải khổ sở, 
đau đớn nhiều hơn những kẻ khác. Đó chính ]f do 
lòng tham nó hại mình vậy. 

3. Diệt đế: Chân lý này nói lên rằng, sự khổ 
vốn nó có nguyên nhân, cho nên hoàn toàn có thể 
trừ diệt được. Nguyên nhân đã là ở nơi sự mê tốt, 
lòng tham muốn ái dục, vậy thì muốn diệt khổ 
chỉ cần tu tập sao cho phát huy được cái trí sáng 
suốt của mình, và dứt bỏ lòng tham ái là tự nhiên 
sẽ được thánh thơi giải thoát. Khi trí tuệ sáng 
suốt rồi thì không bị chìm đắm trong sự mê tối 
mà tạo tác các nghiệp lành dữ nữa. Nghiệp quả 
đã không có, lòng tham á1 cũng không, thì không 
do đâu mà phải tái sanh trong chốn luân hồi. Vì 
vậy có thể an trụ nơi chỗ giải thoát. Tuy nhiên, 
cũng nên biết rằng, nghiệp lực của mỗi chúng 
sanh đã hình thành từ vô thủy đến nay, dù đã 
dừng không tạo nghiệp, nhưng cái dư báo cũng 
sỉ. Vì chúng làm hại chúng sanh, khiến cho phạm vào các ác 


nghiệp. 
92 


TỨ DIỆU ĐẾ 


còn nặng nề lắm, phải hết sức kiên trì mà vượt 
qua mới có thể đạt đến chỗ giải thoát hoàn toàn. 

4. Đạo đế: Như trên là chỉ nói chung chung về 
sự khổ não có thể tu tập để trừ diệt được. Nhưng 
muốn tu tập như thế nào cho đúng phương thức, 
cho có hiệu quả, và chắc chắn không bị lầm đường 
lạc lối, thì cần phải học hỏi chân lý này. Đây là 
tám con đường mà chúng sanh có thể noi theo đó 
để đạt đến chỗ giải thoát. Ai vững tin và cố sức 
hành trì, chắc chắn sẽ đạt đến kết quả tốt đẹp, 
và không sợ lầm lạc vào chỗ mê tối nữa. Tám con 
đường, hay tám phương thức tu tập ấy gọi là Bát 
chánh đạo. Đó là: 

1. Chánh kiến: Có một cách đúng đắn, thấu 
đáo về Tứ diệu đế và giáo lý vô ngã. 

2. Chánh tư duy: Suy nghĩ có một mục đích 
đúng đắn, suy xét về ý nghĩa của bốn chân lí một 
cách không sai lầm. 

3. Chánh ngữ: Nói lời chân chánh, không nói 
dối, nói phù phiếm. 

4. Chánh nghiệp: Theo các nghiệp lành, chân 
chánh, không phạm vào các ác nghiệp. 

5. Chánh mạng: Tránh các nghề nghiệp có hại 
đến những chúng sanh khác, như đồ tế, thợ săn, 


95 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


buôn vũ khí, buôn thuốc phiện... Chọn một nghề 
nghiệp chân chánh để nuôi sống bản thân và gia 
đình. 

6. Chánh tinh tấn: Tĩnh cần phát triển những 
điều thiện, diệt trừ điều ác. 

7. Chánh niệm: Tỉnh giác với cả ba nghiệp 
thân, miệng và ý, lúc nào cũng phòng hộ không 
để phạm vào các ác nghiệp. 

8S. Chánh định: Tập trung tâm ý, tu tập định 
lực. Người muốn tu chánh định thường phải nhờ 
tu tập thiền định, vì thiền định là pháp môn tốt 
nhất để giúp ta có được định lực. 

Tứ diệu đế có thể xem là giáo pháp căn bản 
nhất, thiết thực nhất mà đức Phật đã truyền dạy. 
Cho dù còn vô số những pháp môn, giáo lý khác 
nữa, nhưng ngài đã chọn pháp Tứ đế này là căn 
bản nhất để khuyến khích tất cả mọi người tu 
tập, hành trì theo. 


Trong kinh có ghi lại rằng, một hôm Phật đang 
ở ven một một khu rừng tại xứ Câu-đàm-di,! 
ngài cầm trong tay một ít lá cây và hỏi các vị đệ 
tử chung quanh rằng: “Lá ta cầm trong tay đây 
là nhiều, hay lá trong rừng kia là nhiều?” 


1 Kausambi 


94 


TỨ DIỆU ĐẾ 


Chư đệ tử thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, số lá 
trong tay là ít, còn lá trong rừng là nhiều.” 

Phật dạy rằng: “Cũng như vậy đó, chư đệ tử! 
Những gì ta đã biết là rất nhiều, như lá trong 
rừng kia, nhưng ta không đem ra giảng dạy hết 
cho các ngươi, vì ta biết có những điều không có 
ích lợi cho sự giải thoát, không giúp cho các ngươi 
sớm dứt bỏ sự ham muốn, sự giả dối mà cầu đến 
sự sáng suốt, cảnh Niết-bàn. Ta chỉ dạy các ngươi 
những điều ít như lá trong tay ta đây thôi, nhưng 
là những điều có ích cho sự tu tập đạo giải thoát, 
những điều có thể giúp các ngươi sớm dứt bỏ sự 
ham muốn, sự giả dối mà cầu đến sự sáng suốt, 
cảnh Niết-bàn. Ta đã dạy cho các ngươi những gì? 
Đó chính là pháp Tứ đế: là sự khổ, nguồn gốc sự 
khổ, sự diệt khổ và tám chánh đạo để diệt khổ.” 

Rõ ràng đức Phật không muốn giảng giải nhiều 
về những điều vô ích, chẳng hạn như biến giáo 
pháp của ngài thành một khoa triết lý khảo sát 
tường tận về vũ trụ với không gian và các điều 
bí ẩn. Ngài chỉ muốn dạy cho đệ tử những điều 
thật thiết thực, hữu ích, có thể giúp đưa đến sự 
giải thoát. 


95 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Một lần khác, Phật nói rõ hơn rằng: “Này chư 
đệ tử! Giống như nước trong biển cả chỉ có thuần 
một vị là vị mặn, giáo pháp của ta cũng chỉ có 
thuần một vị là vị giải thoát.” 

Như vậy, muốn học được giáo pháp của Phật 
mà không chú tâm đến chỗ giải thoát, khác nào 
mong nếm nước biển mà không có vị mặn, thật 
vô lý thay. Mà trong các pháp môn giải thoát của 
Phật truyền dạy, tưởng chỉ có pháp Tứ đế là thiết 
thực nhất, căn bản nhất. Nếu dụng tâm học tập, 
hành trì theo pháp này, chắc chắn sẽ được giải 
thoát vậy. 

1. KHỔ ĐẾ 

Nhận rõ sự khổ trong cuộc đời là điểm xuất 
phát căn bản của người tu tập. Người phương 
Tây có câu rằng: “Cái mà ta gọi là hạnh phúc đó, 
chẳng qua chỉ là sự vắng mặt tạm thời của đau 
khổ mà thôi.” Nói như vậy, tuy chưa hoàn toàn 
đúng, nhưng cũng đã đi gần đến chỗ thừa nhận 
đau khổ như là một tính chất chủ yếu của cuộc đời. 

Nếu chịu để tâm suy xét kỹ một chút, trong 
chúng ta không ai là không nhận ra được điều 
này. Cuộc đời chúng ta, từ khi sanh ra, lớn lên rồi 


96 


TỨ DIỆU ĐẾ 


già chết, là một chuỗi dài những nỗi đau khổ nối 
tiếp nhau, và chúng ta chỉ có thể chấp nhận chứ 
không thể tránh né đi đâu được. 

Đôi khi, chúng ta nghe một người quen báo tin 
rằng: “Thật không ngờ ông A thế mà chết rồi!” 
Nếu suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy tội 
nghiệp thay cho lời nói mê muội ấy! Vì sao lại 
không ngờ? Người ta a1 a1 cũng vậy, vừa sanh ra 
vốn dĩ đã nhận sẵn một bản án tử hình rồi, nghĩa 
là đã phải chờ đợi một ngày chết sẽ đến, không 
sao tránh được. Nhưng còn tệ hại hơn cả những 
bản án tử hình của thế gian, vốn bao giờ cũng 
quy định một ngày giờ cụ thể, và người sắp chết 
sẽ được hưởng những ân huệ tối thiểu cuối cùng; 
bản án tử hình mà cuộc đời dành cho chúng ta 
không hề có một ngày giờ nhất định, và có khi nó 
được thi hành thật thảm khốc, không có chút ân 
huệ lưu tình. Nếu người có trí, rõ ràng không thể 
đắm say trong dục lạc được khi biết chắc rằng 
mình đang sống những giây phút đợi chờ một 
cái chết chắc chắn sẽ đến, mà lại phải luôn thấp 
thỏm vì không biết nó đến lúc nào. 

Phật hỏi một vị tỳ-kheo rằng: “Mạng người 
được bao lâu?” VỊ ấy đáp: “Được vài ngày.” Phật 
nói: “Nhà ngươi chưa hiểu đạo. Phật lại hỏi một 


97 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


vị tỳ-kheo khác: “Mạng sống người ta là bao 
lâu?” Thưa rằng: “Chỉ trong một bữa cơm.” Phật 
nói: “Nhà ngươi vẫn chưa hiểu đạo.” Phật lại hỏi 
một vị tỳ-kheo khác: “Mạng sống người ta là bao 
lâu?” Thưa rằng: “Chỉ trong hơi thở vào ra mà 
thôi.” Phật dạy: “Hay thay! Ngươi thật đã hiểu 
đạo.” 

Sự chết nó đã đe dọa con người ta như thế, thì 
cuộc đời làm sao lại không khổ não? Đã vậy, như 
có may mắn mà hưởng trọn tuổi đời, không phải 
chết yếu lúc xuân thời, thì tuổi già không bao 
lâu đã ập đến. Dù trong lòng còn tham muốn 
biết bao điều, sự hưởng thụ chưa lấy gì làm thỏa 
thích, mà tuổi xuân chẳng mấy chốc đã không 
còn. Lưng khòm, gối mỏi, chân tay run rấy, đi lại 
khó khăn... dù lòng không muốn mà cũng không 
biết làm sao tránh khỏi. 

Chỉ mới nói qua hai cái khổ lớn là già và chết, 
đến như cái khổ bệnh tật lại cũng chẳng mấy ai 
tránh khỏi. Khi mắc phải thì thân thể có khi phải 
đón đau, tâm ý phải mỏi mệt, có nhiều lúc không 
chịu đựng được chỉ muốn chết cho thoát khổ. 

Nếu kể cho hết những nỗi khổ của cuộc đời, e 
rằng chẳng thể nào nói hết. 


98 


TỨ DIỆU ĐẾ 


Ngay cả giáo lý của đạo Bà-la-môn cũng nhận 
rằng sự đau khổ chiếm phần rất lớn trong cuộc 
đời, lớn cho đến nỗi, đối với những nỗi khổ ấy thì 
cái vui chẳng có đáng gì, và lớn đến nỗi không 
a1 tránh khỏi nó. Cho dù không tìm ra được con 
đường thoát khổ, nhưng giáo lý này cũng đã đúng 
được một phần khi nhận ra nỗi khổ thực có trong 
cuộc đời. 

Đức Phật cũng có dạy rằng, ngay cả đến những 
cảnh giới tốt đẹp như chư thiên cõi trời cũng chưa 
phải là thoát hết sự khổ. Bởi vì ở đó cũng vẫn 
chưa thoát được sự sống chết, vẫn còn tùy thuộc 
nơi nghiệp lực mà sanh ra và chết đi, thọ sanh 
nơi những cảnh giới khác. 

Ông Adhémer Leclère sau khi tìm hiểu tư 
tưởng của các nhà sư Cao Miên! có ghi lại về sự 
khổ như thế này: 


“Cái khổ có khắp nơi chung quanh ta, nó gần 
với mọi vật. Người với thú ăn lẫn nhau, tranh 
nhau, giết nhau. Và người với người cũng tranh 
nhau giết nhau nữa. Người với người giành giật 
nhau dường như thú khác loại Những khi ăn 


1 Tên gọi vào thời tác giả, sau đổi lại là Cam Bốt, và 
ngày nay là Kam-pu-chia. 


99 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


uống, đi đứng, cử động, ta khó mà tránh sự giết 
thác và làm khổ. Để sống còn, nhiều loài phải làm 
hại những loài khác, theo quy luật khắc nghiệt: 
mạnh được yếu thua. Biết bao mạng chết, biết 
bao mạng khổ tạo thành một mạng sống. Thú 
dữ rình người, hại người, giết người; muỗi mòng 
chích người vói thú, rồi bị chim chóc bắt và ăn, kế 
chĩm lớn hại chim nhỏ. 

“Ngay khi còn nằm trong bào thai, người đã 
phải chịu khổ và làm khổ cha mẹ rồi. Lón lên 
cũng không thoát khổ, lại vừa làm nhọc mệt mẹ 
cho cha nuôi nấng ăm bồng. Khi lón lên thành 
người, phải làm lụng nuôi thân và nuôi vợ, nuôi 
con; tức là phải đeo lấy cái khổ. Vả lại, mọi sự 
đều phải khổ. Cái khổ kèm theo cái sướng luôn 
luôn, nhưng nó có mãi, còn cái sướng chỉ thoáng 
qua mà thôi. Không a1 được sung sướng trọn vẹn. 
Lại không a1 trong những lúc sung sướng, lại 
chẳng có những cái khổ xen vào. Bao giờ cái khổ 
cũng chờ sẵn, và nó cắn rứt mình, nó thiêu đốt 
con người như ngọn lửa độc. 

“Cái khổ ở khắp nơi; trong mọi vật và theo 
vạn vật, không ai là thoát khỏi nó. Những kẻ tỏ 
ra hân hoan, sung sướng, thật sự chẳng phải là 
thoát khổ. Chỉ là đôi khi con người ta đã quá khổ 


100 


TỨ DIỆU ĐẾ 


sỞ rồi, khi được vơi bót đi một đôi phần, liền cho 
đó là sự sung sướng mà thôi. Nhưng thực chất là 
họ vẫn khổ.” 


Chẳng những ta thấy được là nỗi khổ trong 
một đời này, mà trong vô số đời sống trước đây, ta 
đã khổ rồi. Và nếu không tu tập để cầu được giải 
thoát, thì trong vô số đời sau nữa, ta sẽ còn phải 
chịu khổ mãi. Mỗi một kiếp sống là mỗi lần phải 
chịu những nỗi buồn rầu, đau đớn, lo sợ; phải 
khóc than sầu khổ vì cha chết, mẹ chết, anh chết, 
chị chết, con chết, vợ chết... Và trong chốn luân 
hồi, dù cao thấp, sang hèn, cũng đều phải nối tiếp 
nhau mà chịu khổ mãi mãi. 

Trong đời, không ai tránh khỏi được bốn nỗi 
khổ lớn là sanh, già, bệnh, chết. Đức Phật Thích- 
ca khi còn làm một vị Thái tử, cũng đã sớm tỉnh 
ngộ từ khi nhận ra những nỗi khổ này. Ngài mới 
quyết định ra đi tìm cách diệt khổ. Khi vua cha 
không muốn để ngài ra đi, một trong những lý lẽ 
của ngài đưa ra là: “Nếu phụ vương không muốn 
cho con ra đi tìm đạo giải thoát, vậy phụ vương 
hãy làm sao cho con sống hoài không chết, mạnh 
hoài không đau, trẻ hoài không già.” Nhưng bậc 
vua chúa nào có thể ban cho ngài những điều ấy? 


101 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Ngày nào còn chưa thật sự giải thoát, con người 
chẳng có cách gì mà thoát khỏi được những sự 
khổ ấy. 

Nếu xét thêm đến những nỗi khổ nhỏ hơn, lúc 
nào cũng đầy dẫy quanh ta, thì cuộc đời thật 
không có một khoảng trống nào là không có sự 
khổ lấp đầy. Và trong chốn khổ não ấy, có gì thật 
sự đáng để cho ta mê đắm không nhàm chán? 

Tuy nhiên, đạo Phật nhìn nhận sự khổ của cuộc 
đời không phải để đi đến chỗ bi quan, chán nản. 
Đây chỉ là vấn đề chấp nhận một thực tế để sớm 
tích cực tìm ra cách giải quyết. Chính trên tinh 
thần đó mà đức Phật đã tìm ra chân lý thoát khổ 
và truyền dạy lại cho nhân loại. 

II TẬP ĐỂ 

Theo quyển La Lumière de ÏAsie,! đức Phật 
có thuyết giảng về nguyên nhân của sự khổ như 
sau: 

“Có cái khổ nào tự nó đến mà không phải do 
nơi sự tham muốn hay chăng? Chính là khi giác 
quan với sự vật tiếp xúc nhau, liền sanh khởi 
lòng tham muốn, rồi tình dục và lòng khao khát 
mới cháy bừng lên. 

1 Tác phẩm tiếng Pháp, tạm dịch là “Ánh Sáng Á Châu”. 


102 


TỨ DIỆU ĐẾ 


“Con người chỉ biết đeo đuối theo những bóng 
dáng, những mộng ảo và cho đó là thật, con người 
nhận lấy một cái bản ngã giả trá, rồi chung quanh 
đó mới xây dựng thành một mảnh đất tượng ảnh. 


“Con người mù quáng nên không trông ánh 
sáng chói lòa của chân lý, điếc nên không nghe 
được tiếng gió mát ở cõi cao hơn cảnh Đế“thích, 
câm nên không tương ứng được với Bậc cao quý 
đã bỏ cuộc đời giả mà qua cuộc đời thật. Bởi thế, 
cho nên những sự tranh giành và tình dục kéo 
đến và làm hỗn loạn trên mặt đất này; bởi thế 
cho nên tâm hồn lầm lạc, khổ sở, những giọt nước 
mắt cay đắng phải trào ra; bởi thế cho nên lòng 
mê muội, tham lam, ganh ghét mồi nảy sanh ra! 
Bởi thế cho nên ở đâu mà hột giống có thể mọc thì 
có hại lại choán đầy với rễ sâu và bông độc, khiến 
cho giống lành rất khó mà tìm được chỗ phì nhiêu 
để rơi xuống và mọc lên. Rồi thần thức phải luân 
chuyển, theo nghiệp lực mà tái sanh với một tấm 
lòng khao khát mới. Cái bản ngã đã cuồng nhiệt, 
lại thêm các giác quan giục tói, liền gây thêm ác 
nghiệp nữa và tiếp tục chịu quả báo bi thảm mãi 


2? 


mất. 


105 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Nguồn gốc của sự khổ bắt nguồn từ lòng tham 
muốn, sự khao khát sống ở đời, những sức mạnh 
ấy làm cho mình luân hồi mãi mãi, hết đời này 
sang đời kia. Nguồn gốc sự khổ tức là khao khát, 
tham muốn với sự vui, khao khát với sự sống, 
khao khát với á1 dục. 

Kinh Pháp Cú có nói: 

Ái luyến sanh sầu bị, 
Ái luyến sanh sợ hãi. 
Ái thoát khỏi ái luyến, 
Không sầu, đâu sợ hãi. 


Con người lấy làm vui thích được sống lâu, và 
cố sức để đạt được danh vọng, sự giàu sang. Họ 
luyến mến, tham đắm vào những thứ ấy, không 
nghĩ đến việc tìm cách thoát ra bao giờ. Mọi người 
đều muốn đời này được mọi điều thỏa thích và 
mong đời tới được sung sướng hơn. Cái lòng mong 
muốn ấy, cái lòng khao khát ấy, nó lừa phỉnh, nó 
nhận chìm, nó dày xéo con người trong vòng khổ 
sở và đọa lạc vào các nẻo luân hồi! 

Nhưng lòng khao khát tình dục, sự tham đắm 
đã tích lũy qua nhiều đời nên nó mạnh mẽ lắm, 
con người khó mà chiến thắng và vượt qua được 


104 


TỨ DIỆU ĐẾ 


nó. Nhìn theo góc độ này, có những người mà thế 
gian cho là tài trí, thông minh, nhưng thực sự vẫn 
là người mê tối, vì không thoát ra được những cám 
dỗ, thúc giục của lòng tham dục. Điều đáng buồn 
hơn nữa, là sự tham muốn tự nó chẳng bao giờ 
có một giới hạn cuối cùng. Càng được thỏa mãn 
tham muốn, lại càng tham muốn nhiều hơn nữa. 
Vì vậy, nên khổ lại chồng chất khổ, con người mãi 
mãi không tìm được lối thoát ra. 

Nói tóm lại, nguyên nhân của khổ não chính 
là từ nơi sự mê tối, lòng tham muốn không cùng. 
Chỉ cần chúng ta nhất thời dừng được mọi sự 
tham muốn, đam mê, nhận ra chân lý cuộc đời, 
chúng ta sẽ thấy lòng nhẹ nhõm, hướng thẳng về 
bến bờ giải thoát. 

IH. DIỆT ĐỂ 

Chân lý thứ ba nói lên rằng: Sự đau khổ trong 
cuộc đời không phải là không trừ diệt được. Chỉ 
cần chúng ta nhận rõ được nó và nguyên nhân 
gây ra nó, chúng ta có thể trừ diệt được. Mà trừ 
diệt được hết khổ não, chẳng phải đã đồng nghĩa 
với an vui, tự tại rồi đó sao? 

Sự tham luyến, khao khát làm cho người ta 
phải khổ não, luân hồi. Vậy muốn hết khổ, diệt 


105 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


khổ, tất nhiên phải diệt sự tham luyến, lòng khao 
khát á1 dục. 


Thường thì chúng ta bị trói buộc vào sự tham 
sống sợ chết. Chúng ta không thể hình dung được 
một sự giải thoát không còn sống chết. Nhưng 
ta có biết đâu, hết thảy những sự sống chết luân 
chuyển trong luan hồi, đều do nơi tự tâm ta mê 
muội mà sanh khởi nên. Khi tâm ý trở nên sáng 
suốt, dứt sạch được các sự tham ái, luyến mến, 
thì không còn động lực để tái sanh trong luân hồi 
nữa. Khi ấy là cảnh giới tịch tĩnh thường hằng, an 
vui tự tại, không còn các sự khổ não đeo bám nữa. 

Người đời có thể nhận ra được sự khổ, bởi trong 
cuộc sống xét cho cùng hết thảy đều là khổ. Chỉ 
cần có người nhắc nhở, chỉ ra là có thể dễ dàng 
nhận biết được ngay. Nhưng sự diệt khổ thì 
không phải ai ai cũng có thể nhận ra hoặc tin 
nhận vào được. Bởi cái cảnh giới đã diệt khổ hoàn 
toàn là cảnh giới riêng của các bậc chứng ngộ. 
Các vị đã vì chúng ta mà truyền dạy lại. Nhưng 
người đời khi chưa chứng ngộ thì chưa thể thật 
sự hiểu hết cảnh giới ấy. Tin nhận một điều mà 
mình chưa hoàn toàn hiểu rõ, là một điều cũng 
rất khó khăn. 


106 


TỨ DIỆU ĐẾ 


Tuy vậy, kẻ có trí có thể đặt được niềm tin vào 
chân lý diệt khổ này. Bởi vì nếu đã thừa nhận 
nguyên nhân của sự khổ, thì việc dứt bỏ nguyên 
nhân ấy sẽ đi đến thoát khổ là điều có thể tin 
chắc. Hơn thế nữa, chỉ cần ngay trong lúc chúng 
ta vừa dứt bỏ một phần các sự tham luyến, thì đã 
có thể cảm nhận ngay tức thì sự thanh thản, nhẹ 
nhàng hơn trước trong tâm mình. Chính vì vậy 
mà sau khi Phật truyền dạy giáo lý Tứ đế, hàng 
thức giả đương thời tin nhận và hành trì đạt đạo 
số đông không thể kể hết. 

Nhưng chân lý thứ ba này tuy nói rằng muốn 
diệt khổ thì phải đoạn dục, mà đoạn dục như thế 
nào lại là một vấn đề khác. Sự tham ái vốn dĩ đã 
đeo bám chúng sanh từ vô số kiếp đến nay, không 
phải dễ dàng muốn dứt là dứt được ngay. Phải 
có ý chí kiên cường, dũng mãnh và hành trì theo 
những phương thức thích hợp, đúng đắn, thì mới 
có thể chắc chắn đạt được kết quả mong muốn. 
Vấn đề này được trình bày trong chân lý thứ tư 
là Đạo đế. 


IV ĐẠO ĐẾ 
Phật dạy con đường dẫn đến giải thoát, gọi 
là Bát chánh đạo. Vì đây cũng được xem là đạo 


107 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


của bậc thánh xuất thế, nên còn được gọi là Bát 
thánh đạo.! 


Nói một cách chính xác hơn, đây là tám phương 
thức tu tập, hành trì giúp người tu học đạt đến 
sự giải thoát. Vì thế, người tu cần phải áp dụng 
song song, cùng lúc, chứ không phải chỉ chọn 
theo một trong tám phương thức này. Và do tính 
chất ấy, nên những phương thức này luôn có sự 
tương quan hỗ trợ cho nhau. Người tu tập thành 
công trên một phương diện này, thì cũng sẽ tiến 
bộ nhất định trên những phương diện khác. 

Bát chánh đạo là con đường đưa đến cảnh an 
lạc và hết khổ. Từ xưa đến nay, đã có biết bao dấu 
chân bước theo con đường ấy, tiến lên đỉnh núi 
sừng sững kia tượng trưng cho giải thoát. Núi 
cao ấy có tuyết phủ quanh năm, chung quanh có 
mây vàng cuốn tròn. Người ta có thể tiến lên theo 
triển núi, những chỗ dốc đứng, hoặc chọn những 
đường dễ dàng hơn, để tới được đỉnh cao, nơi ấy 
hiện ra những cảnh giới khác. Những ai đủ ý 
chí và sức mạnh, có thể chọn theo đường hiểm 
mà tiến thẳng lên để mau đến đích. Những kẻ 


1 Bát chánh đạo (#‡#) hay Bát thánh đạo (``#‡Š), 
đều là tên gọi để chỉ cho những phương thức tu tập được trình 
bày trong phần này. 


108 


TỨ DIỆU ĐẾ 


yếu sức phải biết đi vòng, xa hơn và ngừng nghỉ 
nhiều chỗ, nên cũng sẽ lâu đến hơn. Bát chánh 
đạo là như vậy; nó dẫn đến nơi an lạc. Dù chọn 
theo cách nào, thì kết quả cuối cùng vẫn là đạt 
đến đỉnh cao nơi có thể nhìn thấy chân trời giải 
thoát rộng mở. 

Theo đúng như tên gọi, Bát chánh đạo bao gồm 
tám phương thức tu tập chân chánh được trình 
bày như sau: 


1. Chánh kiến 

Tức là chỗ thấy biết chân chánh. Người tu tập 
chánh kiến nhìn và hiểu mọi sự việc theo đúng 
như bản chất của chúng, không bị sự mê tối làm 
che lấp, không bị sự tham dục làm sai lệch. Chỗ 
thấy chân chánh quan trọng nhất là thấy biết rõ 
ràng, đúng đắn về lý Tứ đế. Thấy biết đời là khổ, 
biết rõ nguyên nhân sự khổ, biết rằng sự khổ ấy 
có thể dứt trừ được bằng cách tu tập, và biết được 
phương thức tu tập chân chánh để đạt được giải 
thoát. 

Người tu tập chánh kiến thấy rõ các ác nghiệp 
của chúng sanh như giết hại, trộm cướp, tà dâm 
là ba nghiệp của thân; nói dối, nói thô tục, nói 


109 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


hai lưỡi, nói lời độc ác, là bốn nghiệp của miệng; 
tham lam, sân hận, si mê là ba nghiệp của ý. Lại 
thấy rõ cả mười loại ác nghiệp ấy đều phát khởi 
do nơi tâm ý còn mê tối, bị vô minh che lấp. Vì 
thế, chỉ cần phát khởi trí tuệ sáng suốt, dứt bỏ 
mười ác nghiệp, liền trở về với đường lành, làm 
được mười điều thiện. 

Bậc chánh kiến cũng thấy rằng hết thảy vạn 
vật đều sẽ phải tan rã, và thân người chẳng qua 
chỉ là do vật chất giả hiệp mà thành, chẳng thể 
trường tồn, phải chịu luật đau khổ. Thấy biết 
như vậy nên có thể dứt bỏ được sự luyến ái, tham 
tiếc đối với thân mạng. 


2. Chánh tư duy 

Tức là suy nghĩ chân chánh. Người tu tập 
muốn được chánh kiến thì phải có chánh tư duy. 
Cũng vậy, phải có chánh tư duy mới có thể có 
được chánh kiến, vì hai pháp tu tập này quan hệ 
mật thiết, không tách rời nhau. Trong lòng chỉ 
dụng tâm suy ngẫm những điều chân chánh, rèn 
đúc những pháp lành, thì tự nhiên tâm ý được 
trong sạch, sáng suốt và có được cách nhìn chân 
chánh, thấu đáo về vạn pháp. 


110 


TỨ DIỆU ĐẾ 


Cái thấy của người được chánh kiến không phải 
là cái thấy của mắt thường, đó chính là nhờ có 
được chánh tư duy. Người Nhật trong phái Thần 
giáo thường có câu này: “Mắt có thể nhìn thấy 
điều dơ bẩn, nhưng tâm ý vẫn trong sạch.” Chính 
khi thấy điều dơ bẩn, mà nhờ tâm ý trong sạch, 
nên vẫn giữ được chánh kiến. Nếu trong lòng suy 
nghĩ những điều tà vạy, thì ngược lại, dù đang 
ở giữa nơi thanh tịnh cũng chỉ nhìn thấy toàn 
những điều nhơ nhớp. Mối quan hệ giữa chánh 
kiến và chánh tư duy là như vậy. 

Người muốn rèn luyện, tu tập theo pháp chánh 
tư duy cần có sự kiên trì, quyết tâm. Mỗi mỗi 
việc làm trong ngày, đều phải hướng tâm ý đến 
chỗ trong sạch, tốt lành. Như khi ăn uống, không 
buông thả tâm ý chạy theo việc phê phán món 
ăn ngon hay đở, rồi sanh tâm chê bai hoặc thèm 
muốn; chỉ một lòng suy nghĩ rằng, vì cần phải 
sống để tu tập cho nên mới ăn, vậy chỉ cầu món 
ăn có thể nuôi sống là quý rồi. Còn những thứ 
mùi vị thơm ngon, khoái lạc trong sự ăn uống, 
thảy đều chỉ là giả tạo, tự thân chúng không thể 
tồn tại lâu dài, nhưng lại có thể níu kéo con người 
đấm chìm trong bể dục lạc mãi mãi. 


111 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Trong việc đối nhân tiếp vật hàng ngày, cũng 
phải luôn giữ cho tâm ý mình được chân chánh. 
Việc không hợp với đạo thì không để tâm chìm 
đắm vào. Tu tập lâu ngày, chỗ suy nghĩ của mình 
sẽ trở nên chân chánh, theo đúng nếp lành. Khi 
ấy thì thấy của quý chẳng khởi lòng tham, thấy 
sắc đẹp chẳng khởi lòng dục. Hơn thế nữa, dù gặp 
cảnh người khác mắng nhiếc, xúc phạm, cũng có 
thể an nhiên nhẫn nhục mà không hề sanh tâm 
oán hận, giận ghét. 

Người tu tập được chánh tư duy, trong giấc ngủ 
cũng được hưởng sự an lạc, thanh thản. Điều đó 
rất tự nhiên. Khi ta suốt ngày chạy theo vật dục, 
suy nghĩ những điều tà vạy, mưu thần chước quỷ, 
rắp tâm đoạt vật hại người... thì trong giấc ngủ 
những thứ ấy sẽ lãng vãng đến mà làm cho ta 
chẳng thể nào yên giấc. Dù có ngủ say, mà tâm 
trí vẫn thấy mỏi mệt, vì chẳng hề được thư giãn, 
nghỉ ngơi. Mặt khác, chính những điều ta lo lắng, 
sợ sệt nhất đều sẽ hiện ra trong giấc ngủ. Kẻ 
trộm mơ thấy mình bị bắt, kẻ giết người mơ thấy 
bị hành hình... Nói chung, mọi việc ám muội đều 
dẫn đến những cơn ác mộng. Người tu tập chánh 
tư duy thì không mắc vào những việc ấy. Vì tâm 


112 


TỨ DIỆU ĐẾ 


ý lúc nào cũng giữ gín, xa lánh các ác nghiệp, 
nên thân và miệng cũng được trong sạch, chẳng 
hề phạm vào. Lại nhờ suy nghĩ toàn những việc 
lành, nên trong giấc ngủ thần trí cũng luôn luôn 
được thanh thản, an ổn. Chỉ riêng một điều này, 
cũng có thể dùng để đo lường kết quả tu tập của 
mỗi người rồi. 

Một nhà hiền triết Hy Lạp có nói: “Nghĩ điều 
lành thì sống một cách an lành” Nghĩa là suy 
nghĩ thế nào, cuộc sống thế ấy. Tâm ý càng hiền 
lành thì cuộc đời càng nhàn hạ, khoái lạc. Vì vậy, 
người tu phải biết cố công vun bồi chánh tư duy, 
trụ cột thứ hai trong cảnh nhà phước huệ đang 
gây dựng. 


3. Chánh ngữ 

Lời nói chân chánh. Lời nói tuy có vẻ như 
không gây hại gì trước mắt, nhưng thật sự rất 
nguy hiểm đối với người tu tập. Nếu không tu tập 
chánh ngữ, thì không thể nào giữ gìn được chánh 
kiến và chánh tư duy. 

Người tu tập chánh ngữ phải giữ gìn thận trọng 
lời nói của mình. Không phạm vào các ác nghiệp 
như nói dối, nói thô tục, nói lời đâm thọc, súc 


115 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


xiểm, nói lời độc ác. Lại cũng không được phóng 
túng nói chơi những lời vô ích. Dù ta vẫn tưởng 
là những lời ấy vô hại, nhưng thật ra chúng làm 
ảnh hưởng rất nhiều đến sự thanh tịnh của tâm ý. 

Người mới xuất gia thường phải có những thời 
gian tu tập bằng cách tịnh khẩu, nghĩa là ngậm 
miệng không nói trong một thời gian nhất định, 
như một tuần, một tháng... Nhờ giữ miệng được 
vên tịnh, nên tâm ý mới được thanh tịnh. 

Ác nghiệp do lời nói gây ra, tuy khó nhận biết 
nhưng lại rất nặng nề. Dù một lời nói, đôi khi có 
thể hại người đến táng gia bại sản. Lại nữa, lời 
nói ác bao g1ờ cũng đi kèm với tâm địa ác, lại nuôi 
dưỡng lớn mãi tâm ác độc ấy. Lâu ngày thành ra 
thói quen, dù nhất thời muốn bỏ cũng không thể 
nào bỏ được. 

Người tu tập nếu có thể tự chế được lời nói của 
mình, thì nó trở nên quý giá biết bao! Nó không 
còn là một món độc hại, một lưỡi gươm giết người 
nữa, mà trở thành một phương tiện giúp thêm 
vào sự tu tập rất có hiệu quả. 

Người phương Tây có câu nói rằng: “Trước khi 
nói, nên uốn lưỡi bảy lần.” Ấy là nói sự cân nhắc, 
đắn đo cần thận trước khi thốt ra lời nói. Xem 


114 


TỨ DIỆU ĐẾ 


thế thì biết, từ Đông sang Tây người ta cũng đều 
nhận ra sự lợi hại của lời nói. 

Nói tóm lại, người tu tập chánh ngữ phải luôn 
luôn giữ gìn lời nói của mình. Đã tránh xa các 
nghiệp ác của lời nói, mà thậm chí mỗi khi mở 
miệng muốn nói, nếu xét thấy không phải lời có 
ích thì cũng không nên nói ra. Tu tập được như 
vậy, thì mới có thể hòa hợp được từ lời nói đến ý 
nghĩ, việc làm, không có gì là không chân chánh. 

Việc tu tập để dứt trừ bốn nghiệp ác của lời nói, 
tựu trung có thể kể ra như dưới đây: 

1. Không nói dối: Chỉ nói lời chân thật, chắc 
chắn, đáng tin cậy, không dối gạt bất cứ ai, dù 
là việc công hay việc riêng tư, dù là với người lạ 
hay với kẻ quen biết. Nếu biết thì nói biết, không 
biết thì nói không biết, có thì nói có, không thì nói 
không. Không vì lợi mình hay vì lợi người, hay vì 
bất cứ một động lực nào khác mà sanh tâm phạm 
vào việc nói dối. 

2. Không nói lời thô tục, khêu gợi lòng dục của 
người khác. Bao giờ cũng thốt ra lời chân chánh, 
khiến người nghe phát khởi tâm chánh trực, xa 
lìa những ý tưởng tà vạy. 


115 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


3. Không nói hai lưỡi: Bao giờ cũng tránh nói 
ác, nói đâm thọc làm cho người ta cãi nhau, giận 
nhau, gây gổ nhau. Khi hai bên có chuyện xích 
mích, chẳng bao giờ đến với mỗi bên lại nói một 
cách khác nhau khiến cho họ đem lòng giận dỗi 
nhau, oán ghét nhau hơn trước. Chỉ nói những lời 
làm cho hòa hiệp nhau, tạo ra sự vui vẻ, êm ái. 

4. Không nói lời độc ác, lời vô nghĩa. Ác nghiệp 
của chúng ta từ lâu xa trong quá khứ tích tụ cho 
đến nay, nên mỗi khi nói lời ác độc thì thấy lòng 
hả hê, dễ chịu, dù rằng lời nói ấy là đúng hay 
không đúng với sự thật. Nhất là khi có sự oán 
giận ai, thì càng muốn chọn những lời hết sức 
thâm độc, cay cú mà nói mới hả giận. Phải biết 
chống lại mà diệt trừ cái thói quen xấu xa ấy. Chỉ 
nói những điều đáng nói, hoặc thà là lặng thinh 
chẳng nói. Nếu có dịp, phải biết đem lời đạo nghĩa 
ra mà giảng giải, truyền dạy cho người. 

Giữ được bốn nghiệp lành về lời nói, đối với 
người tại gia thì phước lạc rất nhiều, được người 
khác yêu kính, được thành tựu trong sự nghiệp, 
và được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. 

Còn đối với những người xuất gia thì được 


phước lạc vô biên, nhờ đó mà dễ tiến tới trên 


116 


TỨ DIỆU ĐẾ 


đường tu tập để đạt đến chỗ giải thoát mà hưởng 
sự an lạc đời đời. 


4. Chánh nghiệp 

Tức là việc làm chân chánh. Mỗi một việc làm 
của chúng ta đều tạo ra nghiệp quả. Lành hay 
đữ là do nơi tính chất của việc làm. Người tu tập 
chánh nghiệp luôn cân nhắc thận trọng trong 
việc làm, chỉ làm những việc thực sự có ích cho 
mình, cho người một cách chân chánh. Từ vô 
thủy đến nay, chúng ta phải trôi lăn trong sanh 
tử luân hồi, chung quy cũng là do nghiệp lực dắt 
dẫn. Nay nếu không khéo biết uốn nắn cho việc 
làm của mình trở về nương theo nẻo chánh, thì 
dựa vào đâu mà mong được giải thoát khỏi chốn 
khổ não? 

Người tu tập chánh nghiệp, trước hết phải giữ 
cho việc làm của mình không phạm vào ba việc 
sau đây: 

1. Không giết hại sanh mạng của muôn loài. 
Cho dù là con sâu, con kiến, cũng không được 
vô cớ khởi ác tâm mà giết hại. Người tu hành 
đến việc hái một ngọn rau mà ăn, cũng phải nghĩ 
đến việc bảo dưỡng gốc rau để duy trì sự sống, 


117 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


chẳng nỡ nhổ hắn lên. Đối với loài vô tình mà còn 
thương đến, huống hồ là đối với những loài vật 
hữu tình. Vì vậy, người tu chánh nghiệp quyết 
trọn đời không dùng gươm đao, cây gậy mà đâm 
chém, đánh đập ai, cũng không bày mưu sâu kế 
độc mà làm cho người khác phải bị tổn hại. Đối 
với hết thảy chúng sanh, cũng đều khởi lòng từ 
bi mà thương mến, mà bảo vệ sự sống. Cho đến 
sanh mạng của chính mình, cũng không bao giờ 
vì gặp lúc cùng quẫn khó khăn mà tự ý dứt bỏ, 
vì như vậy cũng là phạm vào ác nghiệp. Có người 
cho rằng chỉ cần không giết hại mạng sống kẻ 
khác, còn như mình tự giết mình là không có tội, 
điều đó thật hoàn toàn không đúng. Thân mạng 
là do cha mẹ sanh ra, khó khăn lắm mới nuôi 
dưỡng cho khôn lớn thành người. Cho dù có sống 
đến suốt đời mà phụng sự cha mẹ cũng chưa trả 
hết ơn sâu, huống hồ là mười việc ta làm, chưa 
chắc đã có một việc dành riêng cho cha mẹ? Nay 
lại tự ý dứt bỏ mạng sống của mình, ấy chẳng 
phải là kẻ trốn tránh nợ nần đã vay đó hay sao? 
Lại gây thêm nỗi khổ tâm cho bao nhiêu người 
khác nữa, phải vì mình mà liên lụy, thương tiếc. 
Xét như vậy thì biết việc tự vận cũng là gây ra ác 
nghiệp rất nặng nề. 


118 


TỨ DIỆU ĐẾ 


2. Không trộm cắp hoặc cướp giật bất cứ vật 
gì của ai. Từ vật nhỏ nhoi cho đến những món 
to tát, nếu không thuộc về sở hữu của mình, mà 
người chủ của vật ấy không tự ý mang cho, thì 
không được tìm cách chiếm lấy. Xét cho rõ lý này, 
thì không chỉ những kẻ công khai trộm cướp của 
người khác, mà cho đến những kẻ buôn gian bán 
lận, hoặc tham ô nhũng lạm nơi cửa quyền, thảy 
đều phạm vào nghiệp này. Bởi vì người mất của 
không phải là tự nguyện đưa cho, mà đều bị dồn 
ép, bị lừa phỉnh nên mới phải chịu thiệt thòi. Còn 
như người thật sự khổ sở, có kẻ vì lòng thương 
xót mang cho chén cơm, lọn rau, thì có thể nhận 
lấy mà không phạm tội. Tuy rằng những món ấy 
về sau rồi cũng phải hoàn trả cho người, nhưng 
sự vay trả như vậy không thuộc về ác nghiệp. 

ä. Không tà dâm, nghĩa là không phạm sự dâm 
dục với bất cứ ai không phải là vợ hoặc chồng 
mình, cho đến việc mua dâm cũng là phạm vào 
ác nghiệp. Như vậy, người tại gia chỉ ngăn cấm 
sự tà dâm, còn người xuất gia thì phải dứt hắn 
sự dâm dục. 

Việc dâm dục tự nó đã làm cho tâm ý người ta 
mê đắm mà mất đi sự sáng suốt, nó lại còn dẫn 
đến rất nhiều ác nghiệp khác nữa. Đến các bậc 


119 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


vua chúa vì đam mê nữ sắc mà mất nước, hại 
dân, kể ra cũng không ít. Chưa nói đến biết bao 
kẻ táng gia bại sản, gia đình ly tán cũng đều do 
nơi sự đam mê sắc dục không chính đáng. 

Người tu chánh nghiệp, giữ cho thân không 
phạm vào các ác nghiệp như trên, tức là đi dần 
đến chỗ thanh tịnh giải thoát. Lại phải biết nuôi 
dưỡng tâm đạo bằng cách làm những việc lành, 
giúp ích cho người khác và luôn rèn luyện bản 
thân ngày càng hoàn thiện hơn. 


ð. Chánh mạng 

Tức là nuôi sống thân mạng một cách chân 
chánh. Việc làm của của chúng ta có được chân 
chánh hay không, xét cho cùng cũng có quan hệ 
rất mật thiết với nghề nghiệp mưu sinh của ta. 
Bởi vì cần phải tự nuôi sống mình và gia đình, 
nên mỗi người chúng ta khi bước vào đời đều 
phải chọn lấy cho mình một nghề nghiệp. Chính 
nghề nghiệp ấy quyết định một phần rất lớn về 
những việc làm của chúng ta. Dân gian có câu 
rằng: “Nghề nào nghiệp nấy.” Xét ra cũng rất chí 
lý theo nghĩa này. Vì nghề nghiệp là công việc để 
mưu sinh, nên nó là loại công việc mà chúng ta 


120 


TỨ DIỆU ĐẾ 


phải dành nhiều thời gian nhất. Nghề tốt lành 
giúp chúng ta tạo nghiệp tốt lành, nghề bất chính 
khiến ta phải mắc vào những nghiệp bất chính. 

Đó là xét theo nghĩa nghề là công việc để nuôi 
sống con người. Hiểu như vậy, nên những kẻ suốt 
đời chuyên trộm cắp, lừa đảo, cũng gọi là một 
nghề, một nghề bất chính. 

Nhưng nếu hiểu theo nghĩa những nghề chân 
chính giúp người sinh sống, thì tục ngữ Pháp lại 
có câu rằng: “Chỉ có người hèn kém chứ không có 
nghề hèn kém.” Nói như vậy có nghĩa là không 
nên căn cứ vào nghề nghiệp mà đánh giá sự hơn 
kém của con người. Nói cụ thể hơn, một người 
phu quét đường chưa hẳn đã có nhân cách thua 
kém một thầy giáo. Ngược lại, một vị bác sĩ chưa 
hẳn đã có nhân cách tốt đẹp hơn người bán hàng 
rong trên phố. 

Tuy nhiên, dù rằng nghề nghiệp chưa hẳn quyết 
định được sự cao thượng hay thấp hèn của con 
người, nhưng vẫn phải thừa nhận một điều là nó 
có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của người ấy. 
Mỗi một nghề nghiệp, trước hết đều phải giúp cho 
người ta có đủ thu nhập để nuôi sống bản thân và 
gia đình. Nhưng kèm theo đó, nó có những đóng 


121 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


góp nhất định vào cho toàn xã hội. Người nông 
dân làm ra lương thực để mọi người khác có thể 
mua lấy mà ăn. Người bác sĩ giúp xoa dịu nỗi đau 
bệnh tật của bao nhiêu người khác. Người thầy 
giáo giúp đào tạo nên những bậc nhân tài trí đức 
để ngày sau có thể giúp đời. Xét như vậy thì, tuy 
cũng đều là nghề nghiệp kiếm sống, mà sự lợi 
ích mang lại cho người khác đều có phần sal biệt 
chẳng hoàn toàn giống nhau. 

Bởi vậy, người tu tập chánh mạng phải biết 
chọn cho mình một nghề nghiệp chân chánh. 
Những nghề gây hại đến kẻ khác như buôn bán 
vũ khí, thuốc độc, rượu bia... đều không thể xem 
là nghề chân chánh. Thậm chí những nghề như 
chăn nuôi heo gà để giết thịt, hoặc mổ xẻ thịt để 
buôn bán... cũng đều là những nghề không tốt, 
dễ khiến người đi sâu vào ác nghiệp. Dù không 
chọn được những nghề cao quý như dạy học, chữa 
bệnh... cũng nên chọn lấy những nghề không làm 
hại đến chúng sanh khác. Nếu chọn được một 
nghề chân chánh thích hợp, tức là một cách rất 
quan trọng để tu tập chánh mạng vậy. 

Người tu tập chánh mạng phải biết bảo tồn 
mạng sống một cách trong sạch và bồi dưỡng sức 
khỏe một cách chính đáng. Phải biết chọn lấy 


122 


TỨ DIỆU ĐẾ 


món ăn, dùng những thức ăn nhẹ nhàng thanh 
đạm, như rau cỏ, trái cây, chỉ nhằm nuôi sống 
khỏe mạnh là được rồi, không vì cho được ngon 
miệng mà tham cầu đến những món ăn như thịt, 
cá, khiến phải làm hại đến sanh mạng của muôn 
loài. Về thức uống, cũng chọn những món tinh 
khiết từ thảo mộc, không mê đắm những thứ 
rượu bia hay các chất có kích thích. Cho đến cách 
điều hòa hơi thở, rèn luyện thân thể, ngủ nghỉ có 
điều độ... cũng đều là những việc phải học tập, tu 
dưỡng. Bởi vì có nuôi dưỡng thân mạng mình một 
cách chân chánh, thì mới có đủ điều kiện mà tu 
tập, hành trì những pháp môn giải thoát khác. 

6. Chánh tỉnh tấn 

Tức là chuyên cần, nỗ lực một cách chân chánh. 
Nghĩa là với những việc nên làm thì phải cố hết 
sức mà làm. Đã làm được rồi, lại phải cố hết sức 
mà duy trì, giữ lấy, chẳng để cho lùi sụt. 

Người tu tập chánh tỉnh tấn, biết chọn lựa 
lấy những pháp chân chánh để mà nỗ lực tu trì, 
không rơi vào những cách nghĩ, cách làm tà vạy, 
võ ích. 

Vì là nỗ lực một cách chân chánh trong việc tu 
tập, nên khi tu tập pháp chánh tĩnh tấn này cũng 


125 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


là tu tập tất cả những pháp chân chánh khác. 
Người tu tập chánh tỉnh tấn, không biết mỏi mệt 
chán ngán trong việc làm điều thiện, rèn luyện 
thân tâm. Bởi vậy, cho đến việc thiện rất nhỏ 
cũng chẳng bỏ qua không làm. 

Có bốn phép tinh tấn mà người tu thường phải 
rèn luyện nhất, gọi là Tứ chánh cần,! được kể ra 
như sau: 

1. Tỉnh tấn xa rời các điều ác. (Sanskrtt: 
Anutpannapäapakäkusaladharma) Người tu tập 
rèn luyện cho tâm ý tránh xa các ác nghiệp ngay 
từ khi chúng còn chưa sanh khởi. Nhờ ra sức tỉnh 
tấn, kiểm thúc tâm ý, nên đối với sự vật, khi mắt 
thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi 
thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân thể xúc chạm, ý 
thức nhận biết, người tu đều không để tâm mê 
đắm vào sự vật. Người tu luôn luôn đè đặt, tự thủ 
hộ các căn, không để cho các tư tưởng xấu thống 
trị, chi phối, nên những tâm tham cầu, buồn khổ 
không thể sanh khởi lên. Nhờ khéo kềm chế các 
giác quan, không phạm các điều ác, nên người tu 
có được sự an lạc trong tâm. 


lÌ Tứ chánh cần, còn gọi là Bốn tinh tấn. 


124 


TỨ DIỆU ĐẾ 


2. Tỉnh tấn vượt qua những ác nghiệp đã 
sanh khởi. (Sanskrit: Utpanna-päpakäkusala- 
dharma) Người tu tập rèn luyện cho tâm ý vượt 
qua những điều ác đã sanh khởi. Nhờ ra sức tĩnh 
tấn, cố công mà kiểm soát tâm ý, nên những điều 
ác đã phạm vào không còn để cho tái phạm nữa. 
Như vậy, có thể vượt qua mà diệt mất đi những 
ác nghiệp ấy. 

Có năm cách để vượt khỏi những tư tưởng xấu 
khi chúng sanh khởi lên: 

a. Suy tưởng đến một vấn đề khác thanh cao 
hơn. 

b. Hoặc quán xét sự thấp hèn, xấu xa của 
những tư tưởng đang sanh khởi ấy. Người tu nghĩ 
rằng: “Những tư tưởng này thật nhơ nhớp thấp 
hèn, rất đáng trách và chúng sẽ gây ra quả báo 
đau khổ.” 

c. Hoặc là dứt bỏ, không quan tâm đến những 
tư tưởng ấy. 

d. Hoặc là suy nghĩ, phân tích rõ sự giả hợp của 
những tư tưởng ấy. 

e. Hoặc là dùng ý chí và trí tuệ mà dứt bỏ những 
tư tưởng xấu ấy đi. 


125 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Nhờ vào một trong năm phương cách ấy, người 
tu có thể tỉnh tấn vượt qua phiền não, diệt những 
tư tưởng xấu ác thuộc về tham, sân, si. Nhờ vậy 
mà tìm được sự an lạc trong tâm ý. 

3. Tỉnh tấn thực hiện các điều lành (Sanskrit: 
Dtpannakuéala-dharma). Người tu dùng sức tình 
tấn của mình mà rèn luyện cho phát hiện nơi bản 
thân mình những đức lành, làm cho những đức 
tánh ấy nảy nở thêm ra. Người ra sức tinh tấn 
học tập và tu trì các pháp chân chánh của đạo 
giải thoát, dần dần đạt được trạng thái an lạc của 
sự tu tập. 

4. Tỉnh tấn phát triển những điều lành đã có 
(Sanskrit: Anutpannakuéala-dharma). Người tu 
dùng sức tinh tấn mà duy trì và phát triển những 
đức lành đã có nơi mình, không để cho suy giảm 
mất đi, lại bồi bổ cho đầy đủ và hoàn thiện. 

Người tu tập chánh tình tấn dùng sức tỉnh tấn 
để thúc đẩy đạo hạnh và trí tuệ của mình, vững 
bước tiến ngày một cao xa hơn trên đường đạo. 

Người có được đức chánh tỉnh tấn, nhờ diệt 
trừ phiền não và tu tập những điều lành, nên 
sống một cách an lạc, không luyến ái, không đố 
ky, thuận theo tự nhiên, không bị sự vật ràng 
buộc, lôi cuốn. Chánh tình tấn chính là động lực 


126 


TỨ DIỆU ĐẾ 


để thúc đẩy sự tăng trưởng của các pháp chân 
chánh khác. 


7z. Chánh niệm 

Tức là ý niệm, sự nhớ nghĩ chân chánh. Người 
tu tập giữ liên tục trong lòng mình sự nhớ nghĩ 
chân chánh, không để cho các vọng niệm, tà kiến 
có chỗ xen vào được. Muốn tu tập chánh niệm, 
người tu phải hành trì đủ bốn phép: Chánh niệm 
về thân, Chánh niệm về thọ cảm, Chánh niệm về 
ý và Chánh niệm về pháp. 

a. Chánh niệm về thân' 

Người tu tập pháp này phải chọn nơi yên vắng, 
ngồi tĩnh lặng một mình và duy trì chánh niệm: 

1. Chánh niệm trong khi hô hấp. Ngồi theo tư 
thế kiết già, chăm chú theo dõi hơi thở vào ra đều 
đặn. Hơi thở phải hoàn toàn tự nhiên, không gấp, 
không chậm. Khi hơi thở đi vào, người tu biết 
rằng hơi thở đang đi vào. Khi hơi thở được đưa 
ra, người tu biết rằng hơi thở đang được đưa ra. 
Khi hơi thở đi vào, sanh niệm tưởng rằng: “Trong 
khi tôi đang thở vào, tôi lắng nghe và biết rõ hơi 
thở đang đi vào thân tôi.” Khi thở ra, sanh niệm 


1 Pali: Kayanupassana 


127 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


tưởng rằng: “Trong khi tôi đang thở hơi ra, tôi 
lắng nghe và biết rõ hơi thở đang từ trong thân 
tôi đi ra.” 

Khi đã nhuần nhuyễn, người tu vừa thở vào 
vừa niệm tưởng rằng: “Trong khi tôi thở hơi vào, 
tôi muốn cho hơi thở của tôi trở nên yên tịnh.” 
Rồi khi thở ra, liền niệm tưởng rằng: “Trong khi 
tôi thở hơi ra, tôi muốn cho hơi thở của tôi trở nên 
yên tịnh.” 

Sau đó, người tu niệm tưởng về thân thể của 
mình và thân thể của người khác, nhận ra sự giả 
hiệp của thân theo cách nào và sẽ tan rã theo 
cách nào... thân thể của mình cũng thế, và thân 
thể người khác cũng thế. Cuối cùng, người tu 
hiểu ra được rằng, đó chỉ là những thân thể giả 
hợp mà thôi. Hiểu như vậy rồi, người tu liền niệm 
tưởng rằng: “Đây chỉ là một thân thể giả hợp, 
không phải là mạng sống, không phải là đàn ông, 
đàn bà, cũng không phải là tôi, không phải là 
người khác.” 

Với cái niệm tưởng bền vững ấy, người tu hiểu 
rõ và chứng nhập một cách sâu xa về sự giả hiệp 
của thân người, nên tuy vẫn sống trong cõi trần 
mà thoát được mọi sự ràng buộc, luyến mến, an 
trụ trong phép chánh niệm về thân. 


128 


TỨ DIỆU ĐẾ 


2. Chánh niệm trong khi đi, đứng, ngồi, nằm. 
Nhờ duy trì chánh niệm, nên trong khi đi, khi 
đứng, khi ngồi, khi nằm, người tu đều tỉnh giác, 
tự biết rõ rằng mình đang đi, đang đứng, đang 
ngồi, hoặc đang nằm. Quán xét cả thân mình và 
thân người, người tu niệm tưởng và thấu hiểu 
được rằng: “Ây là cái thân giả hợp đang đi, đứng, 
ngồi, nằm; thật không phải là tôi, hoặc là ai khác. 
Nếu hiểu rằng tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, 
ấy là không nhìn thấu được bản chất thật sự.” 

3. Chánh niệm trong mọi hành động. Người tu 
tập pháp này, trong khi đi lại, làm việc, hoặc cúi 
xuống hay đứng lên... đều tỉnh giác với những sự 
cử động của mình. Cho đến như khi ăn uống, trò 
chuyện, hoặc đại tiện, tiểu tiện, cũng đều tỉnh 
giác, biết rõ việc mình đang làm. 

Nhờ sự tỉnh giác như vậy, nên bất kỳ khi làm 
việc chi, người tu cũng niệm tưởng đến chỗ lợi 
ích, đến phận sự của mình và sự thiết thực của 
việc ấy. Tức là người luôn giữ chánh niệm, tỉnh 
giác trong mọi hành động của mình. 

4. Chánh niệm về thân ô trược. Người tu tập 
pháp này, quán xét thân thể của mình từ chân 
đến đầu, rồi từ đầu đến chân, thấy rõ ra chỉ là 
một lớp da bao phủ bên ngoài, và chứa đựng bên 


129 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


trong ấy là các món ô trược, dơ nhớp bất tịnh. 
Người tu niệm tưởng rằng: “Thân này là sự giả 
hiệp bởi các món tóc, răng, móng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, bụng, lá lách, phối, 
bao tử, ruột, phân, các thứ đàm đạnh, mủ, máu, 
mô hôi, chất nước trong mạch máu, nước mắt, 
chất nước trong máu, nước bọt, chất nước trong 
sọ, nước tiểu...” 


Cũng như một người kia mở cái bao đựng ra, 
nhìn vào bên trong và thấy biết rõ các thứ chứa 
đựng trong đó, liền nói rằng: “Đây là lúa, đây là 
đậu, đây là mè...” Người tu pháp này cũng như 
thế, quán xét trong thân mình và thấy rõ các 
món ô trược, bèn hiểu rằng thân thể giả hợp này 
cũng như bao chứa kia thôi. 


5. Chánh niệm về tứ đại.! Người tu tập pháp 
này quán xét thân thể và hiểu rõ rằng ấy là do sự 
hiệp lại của bốn chất: đất, nước, gió và lửa. 


1 Tứ đại: Bốn chất lớn, là đất, nước, gió và lửa. Theo 
quan niệm xưa kia, bốn chất lớn này hợp thành thân người 
cũng như tất cả vật chất. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu rằng: 
đất tượng trưng cho chất rắn, độ rắn; nước tượng trưng cho 
chất lỏng, độ ẩm; gió tượng trưng cho sự vận động, chuyển 
dịch; lửa tượng trưng cho năng lượng, nhiệt độ. Như vậy, 
trong vạn vật đúng là không có vạt thể nào không bao gồm 
bốn yếu tố này. 


150 


TỨ DIỆU ĐẾ 


a. Thuộc về chất đất, có những món: tóc, răng, 
móng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, 
bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột non, ruột già, 
phân và bao nhiêu món khác có chất rắn ở trong 
thân và ngoài thân. 

b. Thuộc về chất nước, có những món: đàm, mủ, 
máu, mồ hôi, chất nước trong mạch máu, nước 
mắt, chất nước trong máu, mũi dãi, chất nước 
trong sọ, nước bọt, nước tiểu và bao nhiêu món 
khác có chất lỏng ở trong thân và ngoài thân. 

c. Thuộc về chất lửa, có những món tạo thành 
hơi nóng để làm ấm áp trong thân và làm tiêu 
hóa những vật mà ta ăn uống vào. 

d. Thuộc về chất khí, có những món thường 
chuyển dịch, những luồng khí luân chuyển trong 
cơ thể, sức co duỗi của các cơ bắp, mạch máu... 

Như một người bán thịt, đứng nơi ngã tư đường 
mà cắt xẻ một con vật ra nhiều miếng để bán. 
Người tu pháp này cũng như vậy, nhìn vào cái 
thân và quán xét, phân tích thấy đó chỉ là bốn 
chất giả hiệp lại mà thôi. 

6. Chánh niệm về sự tan rã của xác thân sau 
khi chết. Người tu pháp này tưởng tượng ra và 


151 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


quán xét những xác thân sau khi chết đã mang 
ra nơi nghĩa địa.! 


a. Quán xét thấy một cái xác chết bỏ nơi nghĩa 
địa từ một ngày, hai ngày cho đến bốn ngày. Xác 
chết ấy thối rửa, sình chướng lên. Và rồi người tu 
tự nghĩ đến xác thân mình, niệm tưởng rằng: “Cái 
thân tôi đây cũng không khác gì xác chết ấy, một 
ngày nào đó cũng sẽ phải thối rửa, sình chướng 
lên, không sao thoát được.” Nhờ niệm tưởng như 
vậy, người tu sanh khởi tâm nhàm chán, không 
còn tham luyến cái thân thể giả tạm này, mà dốc 
lòng tu tập cầu đạo giải thoát. 


b. Người tu pháp này quán xét thấy một cái 
xác chết nơi nghĩa địa, bị quạ, diều, ó, chó nhà, 
chó sói cắn xé, hoặc bị lằn bu, giòi đục... Quán 
xét như vậy rồi, người tu tự nghĩ đến xác thân 
mình, niệm tưởng rằng: “Cái thân tôi đây cũng 
không khác gì xác chết ấy, một ngày nào đó cũng 
sẽ phải bị quạ, diều, ó, chó nhà, chó sói cắn xé, 
hoặc bị lằn bu, giòi đục... không sao thoát được.” 
Nhờ niệm tưởng như vậy, người tu sanh khởi 
tâm nhàm chán, không còn tham luyến cái thân 
1 Ở Ấn Độ ngày xưa, có những nghĩa địa chỉ là một bãi 


đất trống dành riêng để mang xác người chết ra bỏ nơi đó. 
Khi xác ấy thối rửa sẽ làm môi cho các lồi diều, qua... 


152 


TỨ DIỆU ĐẾ 


thể giả tạm này, mà dốc lòng tu tập cầu đạo giải 
thoát. 

Sau khi quán xét thấy rõ sự giả hợp và không 
bền của xác thân, người tu niệm tưởng đến thân 
xác của mình, thân xác của người và thân của 
vạn vật, thấy rõ cái thân mình sanh ra như thế 
nào và sẽ hoại mất như thế nào, thân xác của mọi 
người, của vạn vật cũng đều như thế, liền phát 
sanh niệm tưởng rằng: “Ấy chẳng qua là cái thân 
giả tạm mà thôi, không phải là tôi, không phải là 
a1 khác.” 

Nhờ niệm tưởng như vậy, người tu thấy được 
chân lý này: “Vạn vật đều tan rã và chẳng có cái 
ta.” Nhờ hiểu được như vậy, người tu trở nên an 
nhiên tự tại trước tất cả những cảnh thay đổi, 
vinh nhục, buồn vui của cuộc sống, không còn 
bị chìm đắm trong các mối lo sợ, buồn rầu hoặc 
nóng giận, căm ghét... Người sống một cách tự 
tại, thoát ra khỏi mọi ràng buộc. Đối với những 
cảnh khổ nhọc của người đời như đói khát, nóng 
lạnh, đều có thể nhẫn nại chịu đựng, không còn 
cảm thấy khó chịu nữa. 


155 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


b. Chánh niệm về thọ cảm! 


Người tu tập pháp này, mỗi khi có một sự cảm 
xúc do nơi sự tiếp xúc với ngoại cảnh, liền nhận 
biết rõ mà phân biệt, khởi lên niệm tưởng rằng: 
“Tôi nhận biết có một mối cảm xúc vui sướng (hay 
buồn khổ) đang nảy sanh ra nơi tôi.” Ngay khi ấy, 
người tu liền giữ tâm chánh niệm đối với mối cảm 
xúc ấy, quán xét thấy nó sanh khởi như thế nào 
và diệt mất đi như thế nào. Nhờ khéo phân biệt 
và chánh niệm như vậy, người tu hiểu thấu rằng: 
“Đó chẳng qua là sự thọ cảm mà thôi, nó do nơi 
ngoại cảnh được tiếp xúc mà sanh khởi và diệt đi 
chứ không có gì bền chắc, cũng không phải bản 
thân tôi hay ai khác.” Thấu hiểu như vậy, người 
tu sống một cách tự tại, thoát ra khỏi sự ràng 
buộc bởi các ý nghĩ vui buồn, sướng khổ. 


c. Chánh niệm về ý° 


Người tu tập pháp này, khi có một ý tưởng khởi 
lên trong trí mình, liền nhận biết và nghĩ rằng: 
“Đây là một ý tưởng, nó thuộc về tham (hoặc sân, 
1 Pali: Vedananupassana 
2 Pali: Cittanupassana 


154 


TỨ DIỆU ĐẾ 


hoặc s1), hoặc đây là một ý tưởng không tham 
(hoặc không sân, hoặc không si). Hoặc nhận biết 
và nghĩ rằng: “Đây là một ý tưởng gồm thâu hay 
một ý tưởng tản lạc.” Hoặc nhận biết và nghĩ 
rằng: “Đây là một ý tưởng thanh cao hay một 
ý tưởng hèn hạ.” Hoặc nhận biết và nghĩ rằng: 
“Đây là một ý tưởng bền vững hay là một cái ý 
tưởng thoáng qua.” Hoặc nhận biết và nghĩ rằng: 
“Đây là ý tưởng tự mình phát khởi, hay là ý tưởng 
nhận lấy từ người khác.” 

Nhận biết rõ như vậy rồi, người tu liền quán 
xét, giữ mối chánh niệm đối với ý tưởng vừa sanh 
khởi, thấy biết sự sanh khởi của nó là như thế 
nào, và sự diệt mất của nó như thế nào. Nhờ sự 
phân biệt và giữ chánh niệm như thế, người tu 
hiểu ra được rằng: “Ấy chẳng qua là một ý tưởng 
được sanh khởi lên trong trí vào lúc này mà thôi. 
Nó không bền và cũng không thể nhận đó làm 
bản ngã.” Hiểu được như vậy, người tu chánh 
niệm không bị trói buộc, cũng không bị dẫn dắt 
bởi các ý tưởng khi chúng sanh khởi lên. 


155 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


d. Chánh niệm về pháp! 
Người tu tập chánh niệm về pháp có năm cách: 
_ Chánh niệm về năm triền cái? 


Khi thấy một ý tưởng tham muốn ái dục sanh 
khởi lên nơi mình, người tu tự biết và nghĩ rằng: 
“Sự tham muốn về ái dục đang sanh khởi.” 

Khi thấy một ý tưởng sân hận sanh khởi lên 
nơi mình, người tu tự biết và nghĩ rằng: “Sự sân 
hận đang sanh khởi.” 

Khi thấy một ý tưởng giải đãi sanh khởi lên nơi 
mình, người tu tự biết và nghĩ rằng: “Sự giải đãi 
đang sanh khởi.” 

Khi thấy một ý tưởng lo sợ sanh khởi lên nơi 
mình, người tu tự biết và nghĩ rằng: “Sự lo sợ 
đang sanh khởi.” 

Khi thấy một ý tưởng nghi não sanh khởi lên 
nơi mình, người tu tự biết và nghĩ rằng: “Sự nghi 
não đang sanh khởi.” 


1 Pali: Dhammanupassanäa 
gì Pali: Nivaranã, hay Ngũ triển cái, tức là năm sự che 
lấp tâm trí làm mất đi sự sáng suốt. 


156 


TỨ DIỆU ĐẾ 


Khi không có những triền cái ấy che lấp trong 
tâm, người tu cũng tự biết và nghĩ rằng: “Hiện 
không có các triền cái che lấp trong tâm tôi.” Và 
do quán xét một cách tỉnh giác như vậy, người tu 
nhận biết các triền cái đã sanh khởi như thế nào 
và biết cách làm thế nào để trừ diệt chúng, khiến 
cho không còn sanh khởi lên được nữa. Nhờ vậy, 
người tu tập sẽ được tự tại, trừ bỏ được những sự 
che lấp trong tâm mình. 

Để diệt trừ năm triển cái, người tu tập có thể 
dùng sáu phương pháp sau đây: 1. Quán xét một 
tư tưởng có thể làm nảy sanh sự chán ngán. 2. 
Quán xét sự ô trược của thân xác. 3. Kiểm chế lục 
căn không buông thả theo tham dục. 4. Tiết chế 
việc ăn uống. ð. Gần gủi các bậc thiện tri thức. 6. 
Đọc tụng kinh điển. 


z ° ^ ^ « ~ 
_ Chánh niệm về Năm uân! 


Người tu tập phép chánh niệm này quán xét 
và giữ chánh niệm về Năm uẩn hợp lại làm nên 
con người. 


1 Pali: Shandha, là Năm uẩn, gồm có sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức. 


157 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Người tu biết rằng sắc là các giác quan và đối 
tượng nhận biết của giác quan; biết rõ sắc phát 
sanh như thế nào và tiêu diệt như thế nào. 

Người tu biết rằng thọ là sự thọ cảm vui sướng 
hay buôn khổ; biết rõ thọ phát sanh như thế nào 
và tiêu diệt như thế nào. 

Người tu biết rằng tưởng là sự nhận biết phân 
biệt đen trắng, nhỏ to, dài vắn, đàn ông, đàn bà 
v.v...; biết rõ tưởng phát sanh như thế nào và tiêu 
diệt như thế nào. 

Người tu biết rằng hành là sự kết hợp trong 
tâm trí chưa khởi ra ngoài; biết rõ hành phát 
sanh như thế nào và tiêu diệt như thế nào. 

Người tu biết rằng thức là sự biết của trí; biết 
rõ thức phát sanh như thế nào và tiêu diệt như 
thế nào. 


_ Chánh niệm về sáu căn và sáu trần 


Người tu tập phép chánh niệm này nhận biết 
về sáu căn và sáu trần. 
Biết rõ và giữ chánh niệm về mắt với các hình 
^ 
thể. 


1538 


TỨ DIỆU ĐẾ 


Biết rõ và giữ chánh niệm về tai với các âm 
thanh. 

Biết rõ và giữ chánh niệm về mũi với các thứ 
mùi. 

Biết rõ và giữ chánh niệm về lưỡi với các thứ vị. 

Biết rõ và giữ chánh niệm về thân với các sự 
xúc chạm. 

Biết rõ và giữ chánh niệm về ý với các ý tưởng. 

Người tu biết rõ về sáu căn và sáu trần, và biết 
rằng do nơi sự mê đắm của sáu căn với sáu trần 
nên mới sanh khởi các sự lo âu, phiền não; biết 
rõ sự lo âu, phiền não sanh khởi như thế nào và 
biết cách tiêu diệt chúng đi như thế nào. Nhờ có 
chánh niệm, nên khi đã diệt đi rồi thì không còn 
sanh khởi trở lại nữa. 

_ Chánh niệm về bảy phần Bồ-đề! 

Người tu tập chánh niệm về bảy phần Bồ-đề, 
tức là những đức lành hợp lại thành sự giác ngộ. 

Người tu giữ chánh niệm, biết lúc nào có niệm 
lực. 


1 Bojjhangã, Hán dịch là Thất giác ý hay Thất Bồ đề 
phần. 


159 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Người tu giữ chánh niệm, biết lúc nào có sự 
phân biệt. 

Người tu giữ chánh niệm, biết lúc nào có sự 
tinh tấn. 

Người tu giữ chánh niệm, biết lúc nào có hỷ lạc. 

Người tu giữ chánh niệm, biết lúc nào có sự 
khinh an. 

Người tu giữ chánh niệm, biết lúc nào có sự an 
định. 

Người tu giữ chánh niệm, biết lúc nào có đức 
xả. 

Người tu giữ chánh niệm, biết rằng trong bảy 
phần đức ấy, mình có những phần nào và thiếu 
những phần nào, và biết rằng chúng nó sanh nảy 
như thế nào. 


_ Chánh niệm về Tứ diệu đế 


Người tu giữ chánh niệm về Tứ diệu đế. Do 
theo chân lý, nên hiểu sự khổ là gì. Do theo chân 
lý, người hiểu nguyên nhân và nguồn gốc sự khổ 
là gì. Do theo chân lý, người hiểu sự diệt khổ như 
thế nào. Do theo chân lý, người hiểu đạo để diệt 
khổ như thế nào. 


140 


TỨ DIỆU ĐẾ 


Nhờ giữ chánh niệm về Tứ diệu đế, người biết 
xét mình, xét người. Người thấu hiểu những pháp 
ấy sanh khởi như thế nào và diệt đi như thế nào. 

Người tu tập thực hành đủ bốn phép chánh 
niệm về thân, về thọ cảm, về ý và về pháp sẽ mau 
đạt đến sự giải thoát. 


8. Chánh định! 

Định là năng lực tập trung sự chú ý vào một 
vấn để, không để cho bất cứ vấn đề nào khác 
xen vào tâm trí được. Thiền định hay Nhất tâm, 
chính là pháp tu giúp người ta có thể đạt được các 
quả vị giải thoát. 

Người tu tập chánh định tùy theo trình độ tu 
tập có thể chứng đắc từ sơ thiền cho đến tứ thiền. 


a. Sơ thiền 


Người tu thoát khỏi các sự ràng buộc từ ngoại 
duyên, thoát khỏi lục căn lục trần, dứt hết các ác 
nghiệp, các ý tưởng sai lầm, và chứng đắc cảnh sơ 
thiền, tự thấy mình có đủ trí phân biệt và trong 
tâm đầy hỷ lạc. 


1 Päli: Samma Samaädhi 


141 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Chứng đắc được sơ thiền, người tu dứt trừ được 
năm sự che lấp trong tâm là: tham dục, ghét 
giận, giải đãi, lo lắng bối rối, và sự nghi ngờ đối 
với giáo pháp. Và phát khởi trong tâm năm đức 
lành là: phân tách, suy biện, hỷ, lạc và nhất tâm. 


b. Nhị thiền 


Là mức chứng đắc cao hơn, kế tiếp sau sơ thiền. 
Người tu lúc này dứt bỏ được sự phân tách và suy 
biện, dùng trí huệ tịch tính với sự bình tâm mà 
nhập vào cảnh thiền thứ hai. Ở đây, trong tâm 
còn giữ lại ba đức lành là: hỷ, lạc và nhất tâm. 


c. Tam thiền 


Là cảnh giới thiền định kế tiếp sau khi chứng 
đắc Nhị thiền. Người tu trừ bỏ trong tâm trạng 
thái hÿ, chỉ còn giữ lạc và nhất tâm. Trong cảnh 
trí lặng lẽ, tịch tĩnh và trang nghiêm, người tu 
tự tỉnh giác và niệm tưởng rằng: “Vui thay cảnh 
lặng lẽ trang nghiêm này và ta đang tỉnh giác có 
đủ ý niệm!” Người tu chứng đắc được cảnh thiền 
thứ ba. 


TỨ DIỆU ĐẾ 


d. Tứ thiền 


Là cảnh giới thiền định cao nhất của hàng Tiểu 
thừa. Người tu chứng nhập vào cảnh giới thiền 
định này, dứt bỏ tất cả sự vui, khổ; diệt tận gốc sự 
vui, khổ, và an trụ trong cảnh giới ấy thì sự vui, 
khổ chẳng thể đến được. 

Khi tu tập thiền định, người tu cần khởi đầu 
bằng cách quán xét sự ô trược của thân mạng,! 
thấy rõ đó là sự tập hợp của các món bất tịnh, uế 
trược; thấy đó là sự hợp thành từ bốn chất lớn: 
đất, nước, lửa, gió. Nhờ quán xét như vậy, người 
tu dứt được sự ái luyến, tham tiếc đối với thân 
mạng mà biết rằng đó chỉ là món giả tạm, không 
bền vững. Được như vậy rồi, người tu mới chuyên 
tâm mà niệm tưởng đến Phật, Pháp, Tăng và 
Giới hạnh, vững bước tiến lên đường huệ. 

Khi tu tập các môn thiền định để chứng đắc từ 
sơ thiền cho đến tứ thiền, người tu trước hết nên 
quán xét, niệm tưởng đến sự tan rã của thân xác 
sau khi chết, như quán xét xác chết nơi nghĩa địa 
chẳng hạn. Nhận rõ được sự giả tạm, không bền 
1 Quán thân bất tịnh (4 ®:#'). 


145 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


của thân mạng, người tu dứt trừ được sự tham 
luyến trong tâm và dễ chứng nhập cảnh sơ thiền. 
Người tu niệm tưởng đến lòng đại từ, đại bị, đại 
hỷ, đại xả.! Khi phát khởi bốn tâm vô lượng ấy, 
tâm thể được mở rộng bao trùm khắp cả vũ trụ, 
nhờ vậy có thể chứng nhập vào các cảnh giới nhị 
thiển và tam thiền. Người tu sau đó lại niệm 
tưởng đến sự lặng lẽ trang nghiêm hoàn toàn ở 
khắp các cảnh giới vô cùng vô tận, nhờ vậy mà 
chứng nhập được cảnh giới tứ thiền. 

Người tu nhập định và sanh khởi bốn tâm vô 
lượng là vì lòng thương đối với chúng sanh. Nhờ 
chánh định, bốn tâm vô lượng ấy hòa nhập hoàn 
toàn trong tâm mình, trở thành một tâm duy 
nhất của mình, người tu mới vận dụng tâm ấy 
mà cứu độ chúng sanh. Đối với trần thế đầy tham 
dục, sân hận, sĩ mê, người tu nhập vào thiền định 
mở lòng đại từ bao trùm khắp trần thế và làm 
cho chúng sanh quay về nẻo chánh, đường lành. 
Người lại mở ra tấm lòng đại bi, làm cho êm dịu 
những tâm hồn sầu khổ, cứu độ cho những kẻ suy 
sụp, cô độc trở nên được vững lòng. Người tu còn 
mở ra những tâm đại hỷ, đại xả để giúp thêm sự 


1 Tức là Tứ vô lượng tâm (v9 #-#»3š). 


144 


TỨ DIỆU ĐẾ 


an lạc cho những chúng sanh được phước lạc, và 
nuôi thêm hy vọng cho những chúng sanh đang 
thiếu sự an vui. Sau cùng, người tu mở ra sự lặng 
lẽ nghiêm chỉnh vô hạn của mình để cứu độ cho 
những tâm hồn lo lắng, sợ sệt, bối rối, bất an. 

Người tu nhập định và vận dụng được các tâm 
vô lượng là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cùng với 
sự lặng lẽ, tịch tĩnh, nghiêm trang, nhờ đó có thể 
chứng nhập cảnh giới thiền định thứ tư, tiến gần 
đến quả vị giải thoát hoàn toàn. 

Khi chứng đắc các cảnh giới thiển định, dứt 
được sự mê lầm, đạt được thánh quả A-la-hán, 
người tu phát khởi được sáu phép thần thông! là: 

1. Thần túc thông, có thể tùy tâm nguyện mà 
hóa hiện ở bất cứ đâu. 

2. Thiên nhĩ thông, có thể nghe các âm thanh ở 
khắp nơi, dù xa hay gần. 

3. Tha tâm thông, có thể biết trong lòng của 
chúng sanh suy xét điều gì, biết rõ tư tưởng và 
sở ý của họ. 

4. Túc mạng thông, có thể biết rõ những đời 
trước của mình và chúng sanh. 


1 Sáu phép thần thông: Lục thần thông (23‡:). 
145 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


5. Thiên nhãn thông, có thể thấy rõ các hạng 
chúng sanh hèn hạ hoặc cao thượng, tốt lành 
hoặc xấu xí, hạnh phúc hoặc khổ nguy, mỗi chúng 
sanh đều tùy theo duyên nghiệp của mình mà 
thọ nhận những đời sống khác nhau. 

6. Lậu tận thông, nhờ diệt hết phiền não, nên 
có thể tự mình hoàn toàn trong sạch, không còn 
các lậu hoặc. 


Như trên đã trình bày là tiến trình tu tập 
thông qua việc thấu hiểu và hành trì Tứ diệu đế. 
Ngoài giáo pháp này, Phật còn truyền dạy pháp 
Thập nhị nhân duyên, tức là giáo lý căn bản giúp 
chứng đắc đến quả vị Duyên giác, hay còn gọi là 
Bích-ch1 Phật, Độc giác Phật. 


146 


THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN! 

Giáo lý Thập nhị nhân duyên cũng là một phần 
quan trọng trong những giáo pháp mà đức Phật 
truyền dạy trước nhất. Theo giáo lý này, tất cả 
vạn pháp đều sanh khởi và tồn tại, hủy diệt do 
nơi mười hai nhân duyên. Hay nói khác đi, các 
nhân duyên này chi phối toàn bộ quá trình sanh 
khởi của các pháp, như lời kệ sau đây: 

Các pháp do nhân duyên mà sanh, 
Các pháp do nhân duyên mà diệt. 
Bậc đạo sư vĩ đại của chúng ta, 


Thường giảng thuyết đúng thật như vậy. 


?š là @ lệ 4 › 

đt # @ đê ÙÄ.. 

4® X1, 

đ TẸ ụ Á đế. 

Chư pháp nhân duyên sanh, 
Diệc tùng nhân duyên diệt. 
Ngã Phật đại sa-môn, 
Thường tác như thị thuyết. 


1 Sanskrit: Pratitiya-samutpada, Pali: 
Paticcasamuppada 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Mười hai nhân duyên được trình bày trong 
tương quan sanh khởi như sau đây. Tuy nhiên, 
thứ tự trình bày ở đây hoàn toàn không có nghĩa 
là thứ tự sanh khởi. Phải hiểu rằng mười hai 
nhân duyên là một xâu chuỗi tròn khép kín, 
không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Nếu 
phá bỏ được bất cứ mấu chốt nào trong mười hai 
mấu chốt ấy, tức là sẽ phá võ được toàn bộ sự liên 
kết của chúng. 


1. Võ minh 


Vô minh (#4), tiếng Phạn là Avidyä. Tức là sự 
mê tối, không hiểu đạo pháp, không hiểu những 
chân lý, bản chất của vạn pháp. Nói cụ thể hơn 
là không hiểu lý Tứ đế, không hiểu tính chất khổ 
não của đời sống. Chính vì sự không hiểu ấy mà 
sinh ra Hành. 


2. Hành 


Hành (7), tiếng Phạn là Samskãras. Tức là 
những hành động tạo nghiệp, có thể là các nghiệp 
lành, nghiệp dữ, hoặc không lành không dữ. Như 
vậy, hành tức là sự tạo nghiệp, có thể do nơi ba 
nhân tố là thân, miệng và ý. Hành vốn do Vô 
minh sanh khởi, nhưng khi sanh khởi rồi thì tự 
nó dẫn đến Thức. 


148 


THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


5. Thức 


Thức (3), tiếng Phạn là Vijnãna. Thức là sự 
nhận biết, thức tâm, tùy theo nơi nghiệp lực mà 
sanh ra. Mà nghiệp lực chính là do Hành tạo tác, 
cho nên nói Hành sanh ra Thức. Do Thức ấy mà 
chúng sanh biết phân biệt ta với người, tâm với 
cảnh, hình thành nên một cái bản ngã riêng buộc 
mà đối đãi với vạn pháp. Thức tâm ấy đã sanh 
khởi rồi, lại kết hợp với các yếu tố vật chất như 
tỉnh cha, huyết mẹ... để hình thành một đời sống 
mới của cá nhân, được hợp thành từ năm uấn 
là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các phần thọ, 
tưởng, hành, thức đều vô hình, không thể nhìn 
thấy được, còn sắc tức là hính sắc thì có thể dùng 
các giác quan mà cảm nhận được. Cá thể đã hình 
thành, có đủ hai phần là Danh, tức là tên gọi; và 
Sắc, tức là các sắc chất hình tướng. Gọi chung 
là Danh Sắc. Vì vậy nên nói rằng Thức sanh ra 
Danh Sắc. 


4. Danh sắc 


Danh Sắc (£# Z,), tiếng Phạn là Nãmarũpa. Tức 
là một cá thể hoàn chỉnh được sanh khởi ra trong 
đời sống. Cá thể ấy đã có được sự nhận thức phân 


149 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


biệt giữa ta và người, chủ thể và khách thể, nên 
do nơi đối tượng có sáu trần là sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp mà sanh khởi sáu căn là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý. Khi căn và trần đã sanh 
khởi rồi, do nơi nghiệp lực mà sáu căn mới duyên 
theo lấy sáu trần, thành ra Lục nhập. 


5. Lục nhập 


Lục nhập (^A), tiếng Phạn là Sadayatana. 
Tức là sáu căn nhập với sáu trần. Sáu căn sau 
khi đã hoàn chỉnh, do cảm lấy sáu trần liền sanh 
khởi ra Xúc để tiếp cận giữa căn và trần. Hay nói 
khác đi, Xúc tức là sự xúc chạm giữa căn và trần. 

6. Xúc 

Xúc (ở), tiếng Phạn là Sparsa. Tức là sự xúc 
chạm giữa căn và trần. Do nơi xúc chạm, liền 
sanh khởi sự phân biệt tốt, xấu, yêu, ghét... mà 
lãnh thọ lấy. Như vậy gọi là sự sanh khởi của 
Thọ. 

7. Thọ 

Thọ (#), tiếng Phạn là Védanä. Tức là sự lãnh 
thọ, hay là sự cảm nhận, nhận biết của sáu căn 
khi tiếp xúc với sáu trần và lãnh thọ lấy. 


150 


THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


Xúc và Thọ đã sanh khởi ra trong một đời sống 
mới của một chúng sanh thì cứ thế mà tương tục 
cho đến khi đời sống ấy bị hủy diệt bởi Lão Tử, 
vì căn và trần đều liên tục tồn tại trong suốt đời 
sống của chúng sanh ấy. 

8. Ái 

Ái (#), tiếng Phạn là Trsnã. Tức là ưa mến, 
yêu thích. Khi Thọ đã sanh khởi, chúng sanh 
liển phân biệt đối tượng khách thể, và do đó sanh 
khởi nên tâm ưa thích những gì thích hợp với 
mình. Từ đó mà Ái được sanh khởi. 


9. Thủ 

Thủ (#U), tiếng Phạn là Upadãäna. Tức là nắm 
giữ, chiếm lấy. Khi Ái đã được sanh ra, tâm thức 
liền bám chặt lấy đối tượng ưa thích mà muốn 
chiếm hữu, giữ lấy cho riêng mình. Do đó mà 
sanh ra Thủ. 


10. Hữu 


Hữu (Œ'), tiếng Phạn là Bhãva. Tức là sự sở 
hữu, hay nói rộng hơn là toàn bộ sự hiện hữu, 
như đời sống, thế giới... Chính do tâm chấp hữu 
này, chúng sanh luôn nghĩ rằng mọi cái đều thuộc 


lỗ1 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


về sở hữu của mình, cho dù là cả thế giới này hay 
tất cả những gì tồn tại trong đó. 


11. Sanh 


Sanh (#), tiếng Phạn là .Jati. Tức là sanh ra, 
là sự hình thành nên một chúng sanh trong đời 
sống. Khi Hữu đã sanh khởi tức là đã có đủ các 
điều kiện nhân duyên để một chúng sanh được 
sanh ra. Nếu không có Hữu thì không thể có 
anh, nên nó! là Hữu sanh ra Sanh. 


12. Lão tử 


Lão, tử (# Z), tiếng Phạn là jJarãmarana. Tức 
là già và chết, hai hiện tượng tự nhiên hủy diệt 
đời sống của mọi chúng sanh, không thể tránh 
khỏi. Vì sắc chất là vô thường, phải chịu sự hủy 
hoại, nên có sanh là có lão tử. Sự hủy diệt này 
cũng thuận theo nhân duyên, nên nói rằng: “Các 
pháp do nhân duyên mà sanh, cũng tùy theo 
nhân duyên mà diệt.” 


Nếu phân tích tương quan, thì mười hai nhân 
duyên này cũng không đi ngoài lý Tứ đế. Mười 


152 


THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


hai nhân duyên ấy đều ở trong Tứ đế hoặc khai 
mở, hoặc hợp lại mà ra, như là vô minh, hành, 
á1, thủ, hữu là năm chi, hợp thành Tập đế; thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, sinh, lão tử, là bảy 
chi, khai mở ra là Khổ đế. Trí tuệ hiểu rõ lẽ sinh 
diệt của nhân duyên là Đạo đế. Dứt được hết cả 
mười hai nhân duyên là Diệt đế. 

Tu tập quán xét mười hai nhân duyên sẽ giúp 
trừ diệt được phiền não. Bởi vì diệt được mười hai 
nhân duyên thì các pháp không do đâu mà sanh 
khởi được nữa, nên người tu có thể thoát khỏi mọi 
sự ràng buộc mà đạt đến quả vị giải thoát. 

Người tu tập mười hai nhân duyên, dùng trí 
tuệ mà quán chiếu thấy rằng, do Vô minh duyên 
sanh ra Hành, do Hành duyên sanh ra Thức, 
do Thức duyên sanh ra Danh Sắc, do Danh Sắc 
duyên sanh ra Lục nhập, do Lục nhập duyên 
sanh ra Xúc, do Xúc duyên sanh Thọ, do Thọ 
duyên sanh ra Ái, do Ái duyên sanh ra Thủ, do 
Thủ duyên sanh ra Hữu, do Hữu duyên sanh 
ra Sanh, do Sanh duyên sanh ra Lão Tử, cùng 
với những phiền não, khổ sở trong cuộc đời. Sự 
duyên sanh như vậy gọi là thuận theo dòng sanh 
tử, nghĩa là cứ như vậy mà trôi chảy mãi không 


155 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


dừng, cá1 trước duyên sanh ra cái sau, cái sau lại 
duyên sanh ra cái sau nữa, mãi mãi tương tục. 


Người tu tập quán xét rõ như vậy rồi, tự biết rõ 
con đường diệt trừ sanh tử phiền não cũng là do 
nơi mười hai nhân duyên này mà đạt đến. Người 
tu quán xét thấy nếu Vô minh bị diệt thì Hành 
sẽ diệt; nếu Hành diệt thì Thức sẽ diệt; nếu Thức 
diệt thì Danh Sắc sẽ diệt; nếu Danh Sắc diệt thì 
Lục nhập sẽ diệt; nếu Lục nhập diệt thì Xúc sẽ 
diệt; nếu Xúc diệt thì Thụ sẽ diệt; nếu Thụ diệt 
thì Ái sẽ diệt; nếu Ái diệt thì Thủ sẽ diệt, nếu 
Thủ diệt thì Hữu sẽ diệt; nếu Hữu diệt thì Sanh 
sẽ diệt; nếu Sanh diệt thì Lão Tử sẽ diệt. Trừ 
diệt được như vậy, gọi là đi ngược dòng sanh tử, 
dứt sạch được mười hai nhân duyên ấy, khiến cho 
phiền não sanh tử không do đâu mà sanh khởi 
được nữa. 


Trong những thời gian không có Phật ra đời, 
những bậc có thiện căn trí tuệ có thể nhờ quán 
xét lý 12 nhân duyên này mà tự mình giác ngộ, 
nên gọi là Độc giác Phật. Vì các ngài do lý nhân 
duyên mà giác ngộ, nên cũng gọi là Duyên giác 
Phật. 


154 


MẤY DÒNG THỊ CẢM 


1. Sự khổ 
Mọi vật đâu đâu chẳng có bền. 
EKhl thành, khi bại, lúc lênh đênh; 
Trông qua vũ trụ đều là khổ, 
Vướng nỗi tử, sanh, lão, bịnh, phiền. 


2. Nguyên nhân sự khổ 
Phiền khổ trăm năm bởi có gì? 
Con người mắc phải tham sân sĩ; 
Tranh quyền, ham thọ, lo phần phước, 


Vui, luyến, mê, sa, lắm lỗi nghì. 


3. Diệt khổ 
Lỗi nghì, tội ác, phải trừ ngay, 
Nạn, khổ, sợ, lo hết đọa đày; 
Khao khát, dục tình đều diệt sạch, 
Đâu còn trói buộc với b1 all 
4. Đạo diệt khổ 
Bị al, sâu thảm bởi Vô mình, 
Phải rần tìm đường theo đạo linh; 
Thân, miệng, ý hành theo Bát chánh, 


Tức là sáng suốt với anh minh. 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


5. Bát chánh đạo 
Một là Chánh kiến thấy ngay, 
Mắt trông Nghiệp, Pháp chẳng sai việc làm. 
Hai là cái Chánh tư duy, 
Xét suy quảng đại, thương vì chúng sanh. 
Ba là Chánh ngữ, lời lành, 
Nói cho phải lối, đừng sanh vạy cò, 
Bốn là Chánh nghiệp khá lo, 
Ở ăn đúng phép, làm cho người nhờ. 
Năm là Chánh mạng như tờ, 
Trọn đời chó khá phỉnh phờ một ai. 
Sáu là Tĩnh tấn chánh ngay, 
Dếc lòng phấn khởi diệt rày phiền lao. 
Bảy là Chánh niệm thanh cao, 
Phép lành tưởng tới, trị mau thoát trần. 


Tám là Chánh định ngưng thần. 


156 


ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIÊN 


1. Tham thiền là gì? 

Trong quyển “Na-tiên Tỳ-kheo kinh”, vua Di 
Lan Đà hỏi đại đức Na-tiên về tham thiền. Vua 
hỏi rằng: 

“Bạch đại đức! Người nào nhất tâm thiền định, 
có thoát khỏi luân hồi chăng?” 

Ngài Na-tiên đáp rằng: 

“Tâu bệ hạ! Người nhất tâm thiền định, đạt 
được trí huệ và các điều thiện khác thì thoát khỏi 
luân hồi.” 

Vua lại hỏi: 

“Bạch ngài! Nhất tâm thiền định với trí huệ có 
đồng nghĩa nhau chăng?” 

Ngài Na-tiên đáp rằng: 

“Không giống nhau. Nhất tâm là gom tư tưởng 
lại. Rồi người tu mới dùng trí huệ mà cắt đứt đi.” 

Như vậy, theo đại đức Na-tiên, tham thiền 
giúp ta định trí, thông hiểu và đạt lý, rồi sau đó 
mới dùng trí tuệ mà cắt đứt tình dục, diệt cái xấu 
xa ô trược ở nơi mình được. 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


Nhà hiền triết Plotin hồi thế kỷ thứ ba có dạy 
rằng: “Ngươi hãy bớt cái thái quá, sửa những cái 
chẳng ngay, đưa ánh sáng vào những chỗ tối, 
làm cho cả thảy đều được cái sắc sảo xinh tươi 
và ngươi cứ gọt đẽo cái hình tượng tốtù của người 
mãi cho đến khi ánh sáng đạo đức cao viễn rọi 
tỏ nơi người, cho đến khi người trông vào đó mà 
thấy cái hoàn mỹ cao nghiêm rất đáng nâng lên 
bàn thờ tinh khiết.” 

Như vậy, Plotin cũng chỉ ra rằng, phải dùng trí 
mà suy nghĩ, bỏ cái xấu lấy cái tốt, bỏ cái dữ lấy 
cái lành, bỏ chỗ tối đến chỗ sáng, sửa tâm tánh 
mãi cho đến khi hoàn toàn. 

J.I. Wedgwood, soạn giả quyển La Méditation 
à Usage des Commencants! có giải nghĩa tham 
thiền như dưới đây: 

“Tham thiền là sự gắng sức làm cho có một 
vài phút trí giác linh thiêng ở cõi cao thượng 
hòa nhập vào tâm mình trong khi vẫn tỉnh thức. 
Nghĩa là có sự sáng suốt hòa nhập vào tâm trí 
trong lúc sức khỏe vẫn bình thường. Ta dùng lòng 
thành tín mà tạo nên một cái cầu nối, nương theo 
ảnh hưởng nguyên thủy thượng thiên, tức là sự 
1 Tác phẩm tiếng Pháp, tạm dịch là “Phép tham thiển 
dành cho người mới bắt đầu”. 


158 


ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIÊN 


chân thật, theo cái cầu nối ấy mà vào làm cho cái 
hèn tối của ta trở nên sáng suốt thông minh”. 

Ông K.P. Blavatsky nói: “Tham thiền là cái chí 
nguyện không thể bộc lộ, cái chí nguyện nhiệt 
thành đưa tâm thần lên nhập cùng với cõi vô 
cùng vô tận.” 

Thuyết tham thiền có thể là vô hình, như mọi 
cái đức tánh; nó có thể là lý tưởng ánh sáng trong 
người, về cái bổn tánh chân thật của con người, 
nó cũng có thể là cái ý nghĩa về một điều gì còn 
phân vân ở trong trí mình. Đề mục tham thiền là 
sự nêu ra một bậc thầy, và hàng đệ tử nương theo 
đó mà hành trì, tu tập. 

Đạo Phật diễn đạt tham thiền theo một cách 
dễ hiểu hơn những cách nói trừu tượng như trên. 
Thiền là một trong các pháp môn tu tập mà đức 
Phật đã truyền dạy. Vì tâm ý chúng ta vốn bị các 
vọng niệm làm cho mê tối, mất đi sự sáng suốt, 
nên để đối trị lại các vọng niệm cần tu tập hai 
pháp Thiền! và Định.? Thiền giúp người tu dứt 


sạch các vọng niệm đã sanh khởi, và Định giúp 
1 Nói đủ là Thiển-na (###R), Sanskrit: Dhyãna, 


Pali:Jhana, cũng được dịch ra chữ Hán theo ý nghĩa là Tĩnh lự 
(3#)J8). 

5) Định, Sanskrit: Samadhi, tức là sự lắng đọng, tập 
trung của tư tưởng. 


159 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


cho các vọng niệm không còn tiếp tục sanh khởi 
được nữa. Nhờ vào Thiền Định, người tu tập giữ 
tâm được vắng lặng, yên tĩnh, không bị sự quấy 
nhiễu của lục căn, lục trần, không bị sự dẫn dắt 
của tham dục. Khi đó, trí huệ của tự tâm dần dần 
sanh khởi và soi rọi tất cả những mê mờ từ vô 
thủy đến nay, khiến cho thảy đều tan biến mất. 

Mục đích tu tập của thiền định là như trên, 
nên những người tu tùy theo pháp môn mà mình 
tin nhận, thọ trì, đều có thể thực hành thiền 
định theo những cách khác nhau. Như người tu 
theo Tịnh độ tông có thể lấy việc niệm Phật làm 
phương tiện thiền định; Mật tông lấy việc trì chú 
để thiền định... còn Thiển tông thì dạy phép ngồi 
thiền. Nếu chúng ta hiểu thấu mục đích của thiền 
định, chúng ta sẽ thấy các tông phái tuy hành 
trì có sai biệt nhưng không hề mâu thuẫn nhau. 
Bởi vậy, trong Chứng Đạo Ca, Thiền sư Vĩnh Gia 
Huyền Giác có nói rằng: 


Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, 
Nói, im, động, tịnh... thấy an nhiên. 
Dù gặp đao binh lòng chẳng ngại, 


^Z 


Uống nhằm độc dược vẫn bình yên. 


160 


ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIÊN 


44 t. lễ 3È ti§.. 

?ó #X §¿ lố đổ 4k 
it t8 2† 7 1? 1919. 
{2 tà 3Š t8 Ñ. 


Hành diệc thiền, tọa diệc thiền. 

Ngữ mặc động tịnh thể an nhiên 

Túng ngộ phong đao thường thản thản 
Giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn 


Mặt khác, khi hiểu được mục đích của việc 
tham thiền, ta mới thấy rằng không phải chỉ 
những bậc cao tăng xuất thế, chứng nhập thánh 
quả mới là những người tu tập thiền định. Chúng 
ta dù chưa thể chứng đắc những quả vị cao xa, 
nhưng nếu thực hành đúng cách, tu tập kiên trì, 
cũng có thể mang lợi những lợi ích tức thời to lớn 
trong việc rèn luyện tâm ý. 

2. Cách tham thiền 

Nói rằng tham thiền có phương cách phải tuân 
theo, e rằng cũng không đúng lắm. Như người 
đã thực hành thiền định lâu năm, tâm ý nhuần 
nhuyễn điều phục, cho dù có đi đứng nằm ngồi, 


161 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


đều là thiền cả. Bởi thiền vốn là do nơi tự tâm, 
chẳng bị hạn cuộc nơi hình tướng. Nhưng đối với 
những kẻ sơ cơ mới bước chân vào, nếu hiểu biết 
một đôi điều cơ bản thì việc tu tập đúng là có thể 
sẽ được dễ dàng hơn. Hơn thế nữa, còn có thể 
tránh được những sai lệch theo như lời chỉ dạy 
của những hạng tà sư ngoại đạo. 


Khởi sự tham thiền, việc điều phục tâm ý là 
quan trọng nhất. Đối với người xuất gia, có câu 
rằng: “Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật; ngũ 
hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền.” ( 
+8 v\ïi $3 ®.4È, 1 R vÀ 1423 7183@#8). Nghĩa 
là: “Trong năm năm đầu! xuất gia, phải lo gắng 
hết sức mà thọ trì, giữ theo giới luật. Sau năm 
năm ấy rồi, mới có thể được dạy cho phép tham 
thiền.” Năm năm giữ giới chính là điều kiện tiên 
quyết để điều phục tâm ý. Bởi vì, nếu thân chưa 
yên thì tâm chẳng thể nào yên lắng được. Việc 
giữ giới chính là biện pháp tốt nhất để giúp điều 
phục tâm ý trong bước đầu. Cho nên mới nói: 
“Nhân giới sanh định, nhân định phát huệ.” (BH 
zx\. 2+ ›N.# #3). Nghĩa là: “Do nơi giới mà sanh 
ra định, do nơi định mà phát khởi được huệ.” 

1 Người xuất gia lấy số lần nhập hạ làm tuổi, mỗi năm 


có một hạ, cho nên “ngũ hạ” cũng là năm năm. 


162 


ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIÊN 


Đó là nói về người xuất gia. Người tại gia muốn 
tu thiền cũng không ngoài lẽ đó. Tại gia cũng có 
giới luật của người tại gia, vậy trước khi muốn 
học tham thiền, phải kiên trì giữ theo giới luật 
ấy. Đó là Ngũ giới, hoặc Thập thiện... tùy theo 
nơi sự phát nguyện của mình. Nếu làm theo được 
trọn vẹn, tự nhiên thân tâm đều được yên tịnh 
một phần, bao nhiêu ác nghiệp, vọng tưởng đều 
phải dần dần lắng xuống. 

Hiện nay có những người vọng truyền phép 
tham thiền. Bản thân họ chưa có sự chứng đắc 
mà chỉ dùng lối biện luận tà ngụy để mê hoặc kẻ 
khác. Họ bảo rằng tu theo pháp thiền của họ thì 
không cần giữ giới, không cần mất nhiều công 
sức, chỉ trong sớm tối có thể bước lên địa vị Phật 
Tổ. Những người ấy không biết rằng, việc “đốn 
ngộ” “kiến tánh thành Phật” của chư Tổ, vốn chỉ 
là tướng trạng thị hiện nơi cõi thế này. Để đạt 
được phút giây chứng ngộ ấy, các ngài thảy đều 
phải trải qua vô số kiếp tu hành, tích lũy thiện 
pháp. Chính như đức Phật Thích-ca Mâu-nI, 
ngài cũng tự nhận mình đã trải qua vô số kiếp 
tu hạnh Bồ-tát, hành trì vô số pháp môn. Nay 
kẻ phàm tục ác nghiệp tích tụ lâu đời, mà muốn 


165 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


^ 


học lấy đạo “làm ít hưởng nhiều” quả là chuyện 
không thể nào tin được. 

Tuy vậy, người phát tâm tin nhận và thực hành 
pháp môn thiền định, quả thật chỉ trong sớm tối 
có thể nhận biết kết quả tu tập đúng đắn của 
mình. Tâm ý được an định, yên vui, lòng sân hận 
có thể giảm nhẹ, những mối lo buồn nhất thời có 
thể không còn làm cho người tu chán nản, đau 
khổ nữa... Nếu đạt được ít nhiều những kết quả 
ấy, đó là việc tu tập đã đi đúng hướng. Với sự kiên 
trì thực hành, người tu tập chắc chắn sẽ nhận 
được những kết quả xứng đáng với lòng tỉn và sự 
nỗ lực của mình. 

Đau khi đã dọn mình trong sạch qua một thời 
gian giữ giới, người tu tập mới có thể bắt đầu việc 
thực hành tham thiền, mà trước tiên hết là nên 
ngồi thiền. Bởi vì, ngồi là tư thế dễ dàng, thuận 
lợi nhất đối với người mới học. 

Có thể chọn một cách trong hai cách ngồi sau 
đây: 

1. Ngồi thẳng lưng trên ghế dựa, nhưng lưng 
ghế không quá nghiêng ra sau, hai tay đặt nhẹ 
trên đầu gối, hai chân gần nhau và buông thỏng 
ở tư thế thật thoải mái. Ngôi thẳng, đầu giữ cho 


164 


ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIÊN 


ngay, không ngửa ra sau cũng không gục xuống 
ngực, mắt hơi nhắm nhưng không nhắm hẳn, tốt 
nhất là nhìn xuống vào một điểm ở cách xa chừng 
vài mét, miệng ngậm lại, và luôn lưu ý g1ữ xương 
sống lưng cho thật thẳng. 

2. Ngồi xếp chân trên một mặt phẳng, có thể là 
trên giường hoặc dưới đất, nhưng nên có đệm lót 
để không cứng quá, và nhất là không nên ngồi 
trực tiếp trên mặt đất ẩm. Hai chân xếp vào, có 
thể theo lối kiết già hoặc bán già. Ngồi kiết già 
thì lòng bàn chân trái ngửa lên, đặt trên bắp đùi 
chân phải, lòng bàn chân phải cũng ngửa lên, đặt 
trên bắp đùi chân trái, nghĩa là hai chân đan chéo 
với nhau, cách ngồi này ban đầu rất khó ngồi, 
đoài hỏi phải luyện tập một thời gian, nhưng nếu 
luyện được thì sẽ là một tư thế rất vững vàng, có 
thể ngồi được lâu mà không mỏi. Hoặc ngồi bán 
già thì lòng bàn chân trái ngửa lên, đặt trên bắp 
đùi chân mặt, lòng bàn chân mặt ngửa lên, đặt 
dưới bắp đùi chân trái, cách ngồi này dễ ngồi hơn, 
có thể áp dụng ngay lần đầu tiên. Dù ngồi theo 
cách nào, thì hai bàn tay cũng đều phải ngửa lên, 
bàn tay trái đặt trên bàn tay mặt. Lưng giữ thật 
thắng, đầu hơi cúi về trước nhưng không thấp 


165 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


quá. Mắt chỉ mở chừng một phần ba, nhìn xuống 
về phía trước nhưng không để tâm chú ý vào vậy 
gì cả. 

Quần áo phải thoáng rộng, không được chật 
chội, nhưng phải đủ giữ ấm, tránh để thân thể 
quá lạnh. Nơi tham thiền càng thoáng mát càng 
tốt, nhưng nêu ngồi lâu thì nên chọn nơi kín gió, 
hoặc thông thoáng vừa phải. 

Không nên vội vã mà tự ý chọn công án để 
tham thiền ngay trong giai đoạn đầu. Hãy đơn 
giản hóa vấn đề, chỉ là tập luyện để tư thế ngồi 
được thuần thục. Mọi sự tiến bộ về tâm ý sẽ tự 
nhiên hiện đến, không nên gượng ép. Để nhiếp 
tâm, trong thời gian đầu chỉ nên tập trung vào 
sự hô hấp mà thôi. Khi thở ra, dùng hết sức tỉnh 
giác của mình để dõi theo hơi thở, và biết rõ ràng 
là mình đang thở ra. Khi thở vào cũng tỉnh giác 
biết mình đang thở vào. Lâu ngày, hơi thở vào ra 
liên tục thì sự tỉnh giác cũng tương tục không hề 
dứt đoạn, sẽ đạt được trạng thái an định sáng 
suốt. 

Nhưng bước đầu rất khó giữ cho sự tỉnh giác 
không bị gián đoạn. Tùy theo nghiệp lực và căn 
cơ, trí tuệ của mỗi người, trở lực vấp phải có thể 


166 


ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIÊN 


không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, hầu hết 
đều bị gián đoạn bởi ít nhiều các vọng niệm khởi 
lên. Ấy là trong khi đang theo dõi hơi thở, tâm ý 
bỗng tự nhiên duyên theo một ý nghĩ nào đó. X 
nghĩ này lôi kéo theo một ý nghĩ khác, rồi một ý 
nghĩ khác nữa... Những ý nghĩ không mời mà đến 
này được gọi chung là vọng niệm. Chúng sanh 
khởi liên tục nhau không có chỗ chấm dứt. Cứ 
như vậy, nếu người tu không kịp phát hiện ra, thì 
sẽ chìm lạc hắn vào các vọng niệm mà không còn 
giữ được sự tỉnh giác nữa. Ngồi thiền mà mất sự 
tỉnh giác thì xem như thời gian ngồi ấy là vô ích, 
không có kết quả gì. Tuy nhiên, người tu không 
cần và không nên bận tâm đến việc làm sao cho 
các vọng niệm ấy mất đi. Chỉ cần luôn luôn tỉnh 
giác để có thể nhận ra được chúng ngay từ khi 
chúng vừa sanh khởi lên. Vì nhận biết vọng niệm, 
nên tâm ý liền quay về với sự chú ý vào hơi thở, 
và vọng niệm sẽ tự nhiên diệt mất. 

Có nhiều cách để hỗ trợ thêm cho việc tu tập 
trong giai đoạn đầu. Người tu có thể kết hợp việc 
niệm Phật trong khi chú ý vào hơi thở. Lâu ngày 
thuần thục thì các vọng niệm sẽ dứt hết không 
thể sanh khởi xen vào việc niệm Phật. Lại cũng 


167 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


có thể dùng phương pháp đếm hơi thở, từ 1 đến 
10, rồi quay lại từ 1 đến 10... cứ thế nối tiếp đều 
đặn nhau... 


Những cách này đều là phương tiện. Nói chung 
thì mục đích của việc tu tập trong giai đoạn này 
là rèn luyện cho thân và tâm đều thuần thục. 
Thân thể phải quen dần với tư thế ngồi thiển, 
ngồi được lâu mà không thấy mỏi mệt, khó chịu. 
Muốn được vậy phải rèn luyện từ ít đến nhiều, từ 
mau đến lâu, không thể nhất thời mà đạt được. 
Tâm ý phải quen với việc tập trung chú ý, giữ 
được sự tỉnh giác trong suốt thời gian ngồi thiền. 
Dù có gián đoạn cũng không động tâm, không 
buồn bực, chỉ cần nhận biết vọng niệm và quay 
về với chánh niệm là được rồi. Lâu ngày thuần 
thục mới có thể dứt hết vọng niệm trong lúc ngồi 
thiền. 

Mỗi khi ngồi thiển xong, muốn xả thiền mà 
đứng dậy thì phải làm một cách từ tốn, nhẹ 
nhàng. Trước hết mở to mắt cho quen lại với ánh 
sáng chung quanh. Kế dùng tay xoa bóp dần dần 
hai chân để máu chạy đều. Nếu ngồi càng lâu 
thì nên xoa bóp càng nhiều. Tiếp đến từ từ duỗi 
thẳng hai chân rồi mới nhẹ nhàng mà đứng lên. 


168 


ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIÊN 


Nếu có điều kiện thì sau đó nên đi bách bộ ít phút 
để thân tâm đều được thư giãn và hoàn toàn trở 
lại trạng thái bình thường. 

Việc tu tập tham thiền, bước đầu chỉ cần thuần 
thục theo đúng những điều nêu trên là có thể đạt 
được những kết quả lợi ích lớn lao rồi. Nếu muốn 
đi sâu, tiến cao hơn nữa, cần phải có bậc minh sư 
chỉ dạy, không nên tùy tiện nghe theo những kẻ 
bàng môn tả đạo, có khi phải gánh chịu tai hại 
khôn lường. 

Người tu thiền nên giữ trai giới, nghĩa là ăn 
chay. Nếu không giữ được trường trai, thì ít nhất 
cũng phải ăn chay trong suốt thời gian tu thiền. 
Phải tránh rượu, thịt, hoặc các chất kích thích. 
Những điều này cũng là nói thêm cho rõ hơn, chứ 
thật ra nếu đã tỉnh trì Ngũ giới như nói ở đoạn 
đầu thì không cần phải nhắc lại nữa. 


3. Tham thiền là cần ích 

Bác sĩ Isnasrd, soạn giả quyển La Sagesse du 
Bouddha et la Science du Bonheur! có gợi ý về 
việc các trường học phổ thông nên giảng dạy một 
phần kiến thức cơ bản về việc tập thiền. Điều ấy 
thật ra còn khá xa vời. Tuy nhiên, nó cho thấy 


1 Tác phẩm tiếng Pháp, tạm dịch là “Đạo Phật và sự an lạc” 


169 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


quan điểm của tác giả về việc tập thiền. Và quan 
điểm ấy là hoàn toàn đúng đắn. Việc tập thiền có 
một sự lợi ích rất lớn lao và có thể phổ cập đến 
cho hết thảy mọi người, mọi tầng lớp trong xã 
hội. Miễn là chúng ta hiểu đúng về mục đích đặt 
ra của mình và tuân thủ theo đúng những hướng 
dẫn cơ bản trong khi tu tập. 

Không nhất thiết phải tập thiền một cách hoàn 
toàn chuyên tâm như các vị cao tăng hoặc hàng 
tu sĩ nói chung. Người tại gia làm bất cứ nghề 
nghiệp nào cũng đều có thể vận dụng việc tập 
thiền vào đời sống hàng ngày của mình. 

Nếu chúng ta có thể dành ra một cách đều đặn 
mỗi ngày khoảng từ mười đến ba mươi phút, là 
chúng ta đã có thể bắt đầu nghĩ đến việc tập 
thiền. Và cho dù với một thời gian rất khiêm tốn 
như thế, nhưng lợi ích mang lại có thể sẽ lớn lao 
hơn nhiều so với những gì bạn tưởng. 

Việc tập thiền giúp chúng ta nâng cao khả năng 
suy xét, phán đoán của trí tuệ, và nhất là năng 
lực tập trung tư tưởng vào những lúc cần thiết. 
Khoa học ngày nay đã chứng mình được một cách 
rõ ràng rằng khi tư tưởng có thể tập trung, thì 
khả năng làm việc của trí óc tăng lên rất nhiều. 


170 


ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIÊN 


Tập thiền đúng cách cũng giúp chúng ta tự 
chủ được trong mọi trường hợp. Chúng ta chẳng 
những có thể làm chủ được trí tuệ, mà còn có thể 
làm chủ cả cảm xúc, tình cảm của mình nữa. 
Người tu tập thiển có thể giảm nhẹ rất nhiều 
những ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, 
những cảm xúc như giận đữ, lo buồn, nóng nảy, 
phiền muộn... đều không thể dễ dàng chiếm lấy 
tâm trí của người tu thiển. Người có thể bình 
thản mà quán xét, phân tích chúng, nhờ đó có 
thể đối trị chúng một cách thích hợp. 

Ngoài ra, thiền còn giúp hoàn thiện đáng kể 
sức khỏe của người tu tập. Thời gian ngồi thiền là 
thời gian thư giãn lý tưởng nhất của cơ thể, và sự 
điều hòa hơi thở giúp thư giãn hoàn toàn từ thể 
xác đến tỉnh thần. Nếu thời gian tập thiền mỗi 
ngày có thể tăng lên đến khoảng hai lần, mỗi lần 
chừng 30 phút, thì sức chịu đựng của cơ thể sẽ 
tăng lên đáng kể, thậm chí còn giúp gia tăng sức 
đề kháng đối với một số bệnh tật nữa. 

Và điều cuối cùng cần nói ở đây là, tập thiền 
đòi hỏi phải hết sức nghiêm túc theo đúng những 
hướng dẫn khi thực hành, nhưng việc thực hiện 
lại rất đơn giản chứ không quá phức tạp và mang 
nhiều màu sắc thần bí như nhiều người vẫn lầm 
tưởng. 


171 


NIẾT BÀN 


Người học Phật đều quen thuộc với từ ngữ này. 
Nhưng khi đặt ra những câu hỏi như “Niết-bàn 
là gì?” “Niết-bàn là như thế nào?”... vẫn là vấn đề 
lôi cuốn sự tranh cãi của nhiều người. Vậy chúng 
ta nên hiểu như thế nào về vấn đề này? 

Một cách đơn giản, mọi người Phật tử đều hiểu 
rằng đó là cảnh giới giải thoát của các bậc chứng 
ngộ, đắc đạo. Như vậy, Niết-bàn được hiểu theo 
nghĩa đối đãi với cảnh giới phàm tục, cảnh giới 
của những người chưa đạt được giải thoát. 

Khi chưa giải thoát, con người chìm đắm trong 
khổ não, nên Niết-bàn hẳn là cảnh không còn 
khổ não. Khi chưa giải thoát, con người phải 
chịu sanh già bệnh chết, nên Niết-bàn hẳn là 
cảnh không còn sanh già bệnh chết... Tương tự 
như vậy, mọi người hiểu Niết-bàn theo như cách 
ngược lại với cõi thế tục này... 

Điều này cũng khá dễ hiểu. Bởi vì chưa từng 
ai trong thế gian này đã từng bước vào cảnh giới 
Niết-bàn, trừ ra các bậc đã chứng ngộ. Mọi người 
đều chỉ hiểu Niết-bàn một phần dựa vào sự 
truyền đạt lại của những bậc chứng ngộ, và một 
phần nữa là dựa vào sự suy luận của chính mình. 


NIẾT BÀN 


Đối với các bậc chứng ngộ, các ngài cũng thường 
rất hạn chế không mấy khi nói về Niết-bàn. Tuy 
nhiên, việc các ngài lựa chọn từ bỏ chốn sanh tử 
ô trược mà an trụ nơi Niết-bàn đủ nói lên rằng 
đó là một cảnh giới an lạc, không còn những khổ 
não như chốn thế gian này. Nhưng Niết-bàn an 
lạc, yên vui như thế nào, chỉ có khi chứng ngộ rồi 
người ta mới có thể tự cảm nhận lấy mà thôi. 

Thế nhưng có nhiều người chẳng hiểu được 
điều ấy. Họ không lo chuyên tâm tu tập, mà lại 
chỉ lo chú trọng đến việc tìm hiểu xem Niết-bàn 
là gì, hoặc về những sự bí ẩn của vũ trụ... Điều 
đó có lần đã bị chính đức Phật quở trách. Trong 
kinh điển vẫn còn ghi chép lại câu chuyện thú vị 
sau đây. 

“Một hôm, đại đức Malounkyapoutta tự nghĩ 
rằng, còn có rất nhiều vấn đề sâu xa mà đức Phật 
chưa dạy cho đệ tử. Vì thế, đại đức liền đến lễ 
Phật và bạch rằng: 

“Bạch đức Thế Tôn! Vũ trụ là vĩnh viễn hay là 
có giới hạn trong thời gian? Vũ trụ là vô cùng hay 
hữu hạn trong không gian? Sau khi nhập Niết- 
bàn, Thế Tôn có sẽ còn sống hay không? Xin đức 
Thế Tôn giảng giải cho con hiểu những điều ấy.” 


178 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


“Đức Phật đáp lại rằng: 

“Này Malounkyapoutta! Lúc ngươi chưa xuất 
gia, ta có nói với ngươi rằng, nếu nhận ngươi làm 
đệ tử, ta sẽ dạy cho ngươi biết vũ trụ là vĩnh viễn 
hay không, là vô càng hay hữu hạn, là Phật còn 
sống hay không sau khi nhập Niết-bàn... Th có 
hứa sẽ dạy cho ngươi những điều ấy hay chăng? 

“Bạch Thế Tôn, ngài không có hứa như vậy.” 

“Này Malounkyapoutta! Hay là khi chưa xuất 
gia, ngươi có nói như như thế này: Nếu tôi làm 
đệ tử của ngài, xin ngài dạy cho tôi biết vũ trụ 
là vĩnh viễn hay không, là vô cùng hay hữu hạn, 
là Phật còn sống hay không sau khi nhập Niết- 
bàn... Ngươi có nói như vậy chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, ngài không có nói như vậy.” 

“Phật lại dạy rằng: 

“Có người kia bị một mũi tên độc. Cha mẹ, bà 
con liền rước đến một vị danh y. Người ấy nói 
như thế này: Hãy cho tôi biết ai đã bắn tôi rồi 
hãy trị vết thương này, tôi muốn biết xem người 
ấy là dòng vua quan hay Bà-la-môn, thương gia 
hay trưởng giả... Hoặc người ấy nói: Tôi chưa 
muốn trị vết thương, tôi muốn biết cây cung đã 


174 


NIẾT BÀN 


bắn tôi làm bằng loại gỗ gì, lớn hay nhỏ... Này 
MalounkRyäpoutta! Ngươi nghĩ thế nào về việc 
ấy?” 

“Bạch Thế Tôn, những câu hỏi thật là vô ích. 
Kẻ ấy sẽ phải chết vì những câu hỏi ấy.” 

Đức Phật dạy: 


“Này Malounkyapoutta! Vì sao Phật không dạy 
các đệ tử rằng vũ trụ là cùng tận hay vô cùng vô 
tận, rằng đức Phật sau khi nhập Niết-bàn còn 
sống hay không còn sống...? Bởi vì, dù biết những 
điều ấy cũng không có ích gì cho sự tiến bộ về đạo 
đức, không giúp được gì trong sự an lạc và giác 
ngộ. Phật chỉ dạy những điều gì giúp ích cho sự 
an lạc và giác ngộ. Đó là Tứ diệu đế: Khổ đế, Tập 
đế, Diệt đế và Đạo đế. Này Malounkyapouttal 
Điều gì cần phải dạy, ta sẽ nói ra ngay. Những 
điều gì ta không dạy, ta sẽ không nói ra.” 

Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy rõ ý 
nghĩa của vấn đề. 

Niết-bàn là cảnh giới như thế nào, Niết-bàn 
là gì... Những điều ấy hoàn toàn không cần thiết 
đối với chúng ta khi còn đang chìm đắm trong 
những đau khổ của cuộc đời. Điều tối thiểu chúng 


175 


PHÁP GIÁO NHÀ PHẬT 


ta cần biết chỉ là: Niết-bàn là cảnh giới an lạc của 
giải thoát, của các bậc chứng ngộ, và nếu chúng 
ta kiên trì tu tập, bản thân chúng ta cũng sẽ có 
thể tự mình chứng đắc vào cảnh giới ấy. Thay 
vì để tâm tìm hiểu Niết-bàn là gì, chúng ta nên 
chuyên tâm vào việc học tập và hành trì lý Tứ đế, 
thực hành Bát chánh đạo... Một khi đã tự mình 
chứng ngộ, chúng ta sẽ tự mình hiểu rõ Niết-bàn 
là gì, không cần phải nhọc tâm tìm hiểu. 


176 


A€ tựC 


TIỂU THÌA xe sisicessdkiedusdgstrleodekopiliakyeggbdi 5 
LÚI NI TYẤU tuusagbstoitdieisdiuaoyildgisnegaobrttee 11 
KHÁI NIỆM VỀ PHÁP......................- ..- -cc+c ca 14 
1, Một học thuyết từ Xa Xa cau eedesssese 14 
2x 1)a0 C08.010.]l0g6axaasvbdieoitasiltelesesese 21 
E2... ỤP) 
VŨ! TRỤ) VỚI VĂN VIẬTT cuaccvciseccseksiseidskestainb 30 
DU  nG S .  .Ẻ 30 
l 5Ð: Di thị: PTUI sazsxajeuisdvdssfllesbiMeesvrtgkyoifue bi) 
[II. Các bậc giác ngộ và chúng sanh ............... Sài 
n6. 36 
TT O. ÍŸŠẼẰ ŸÏŠẼ 42 
3; Phật LDUYÊN: BÌẢC -sássxiitiiitdniiiibellbasadlssasek 44 
TA 0 nA `“. nh Tủ Số ca 45 
EU HƯU THỊ  TÍ? sen 2xx fnierorvyrseegeei 0A0 rlovteeskeae 46 
y1 80 HTE DIDII Gecoacdsostiepostastca0gvageslaassegtesdv2008d0s4 46 
ấn? (CS LEI=|DisasuDp3i)i60tsa3183000b00sitoitsgnojridtsghaskDioitee 48 
Ta HE. Ï{ẽa {ae sẽ BS 49 
Đ, Na QUỦ -tóssxi1ãeuax60604400880116e610I00100316001g10ng 50 
THỂ, ĐÔI. TP Ha scxoesšccco ng 6citocgidogftkgiisueggasfsglogEesle 51 
IV. Luận về các cảnh dương gian, địa Ngục..... 55 
8; 0D HE EIIGIsuiioseaesioeosssgesioieRvbogxesesgvagyfufsà 56 
b. Âm phủ.................. Suyôy§6bayluiô\Gaeresyseilfoxlx 59 
NHỮNG GIÁO THUYẾT CĂN BẢN ............... 66 
II) lv scieaelspiklsiirtbbidsdgvdgtaslsgsertoaCumdtrei 66 
Ð:, LUITT NỘI xereeassesideltsoeatdnlsgnlÔndsisassatbaaissde 69 
De DI HT CA 2asesoaiedouinbordilbsygutoiduo2oáo doroddoobogbs 76 


TỨ DIỆU ĐỀ........................ Go CS 12x sen csxi 88 


PHIP MỊN GIAI THOÁT. oiusesuelieoaaididone 88 


n0 TC hố cố. acc 96 
J1 11 an an ng ae. 102 
[J[ [DIIỆT ĐI sastsgidieensigoisiltepghi(lbssllbsure 105 
IV. ĐẠO ĐỂ................  GQQHHHnH HH ng crskt 107 
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN........................... 147 
In 0P ốốẻẻẽẻẻẻẻẽ 148 
58nãô PP .ố..ẻẻẻẻẻ 148 
s37 ;I/ 7777 6n... ốc. 149 
808i rẽ. ẽ 149 
DỰ II TT TẾ &sáscdbd2eboatbtsli0o8is1esia02536s 280x20ssit 150 
1ñ78.401209701117-171717.Ề 70 176ẻẺẻ nh ẽ e ẽ 150 
TP ca ÏaằẽS{ẽ5 sa sa... 150 
nh ẽẽ 151 
5707 7177... ốẽẽẻẽ ẽố hố 151 
00 .ẻốốẻ 151 
/#@= nha ẽố rẽ 152 
12: ÌLẬ0! ĐÃ sayi2i46ssessbscmoospffefpstbgeseldgbagtetva4lgsds 152 
MẤY DÒNG THỊ CẢM................... c+ccc se sex: 155 
"........ốẽẻẻẽốẻéẻẻẻẽ 155 
2. Nguyên nhân sự khổ.......................... ------ J55 
TT cai con na 155 
3: a0 LIIẾP KH :acasze25na6x3360462540089680ã004g60afb0; 155 
5. Bất chánh đạo À@ô8/664a026446808.259hugq3146101g.04694/⁄6% 156 
ĐÔI ĐIỀU VỀ THAM THIỀN......................... 157 
Ï„ Tham THIÊN lỗ: BÏ? saxaeeasdsnindibaorlklieiie 157 
7.1 ¡ch tư THIẾT: sácaissievacssgbosiiel88a14 xsaE 161 
3. Tham thiần là cần ích...................-- ----- +: 169 


NIẾT BÀN................-- TS TT HH1 S nen se. 172 


